NGUYÊN MINH TIẾN 


dich và chú giải 


LƯỢC SỬ 
PHẬT GIÁO 


Nguyên tác “A Short History of Buddhism” 
EDWARD CONZE 


NHÀ XUẤT BÁN TỔNG HỢP THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 


LÓI GIÓI THIÉU 


Khi nhận được tập sách này -nguyên tác tiếng Anh — từ một 
người bạn ở Đức gửi tặng, tôi tự nói ngay với mình rằng: “Lịch 
sử Phật giáo ư? Với chừng này trang sách thì chỉ có thể là cưỡi 
ngựa xem hoa thôi!” 


Nhưng khi đọc qua tập sách, tôi biết là sự đánh giá ban đầu 
của mình đã có phán nào hơi vội vã, thiếu chính xác. Edward 
Conze quả thật đã làm được điều tưởng như không thể làm được 
là giới thiệu tổng quát về lịch sử phát triển của Phật giáo bằng 
một cách ngắn gọn nhất có thể được, mà vẫn thâu tóm được đây 
đủ những gì cần thiết. 


Mặc dù bản thân là một Phật tử, Conze vẫn luôn giữ được 
khoảng cách khách quan cần thiết khi trình bày các vấn dé về 
lịch sử Phật giáo. Hơn thế nữa, ngay khi dé cập đến các bó phái 
khác nhau, ông cũng không bao giờ để cho ngòi bút của mình 
nghiêng về theo những khuynh hướng tư tưởng mà mình đã 
chọn. Và đây chính là yếu tố đã tạo được sự tin cậy cán thiết cho 
một tác phẩm có tính cách sử học như thế này. 


Conze cũng tạo được cho tập sách của mình một cấu trúc rất 
chặt chẽ. Mặc dù với những sự kiện khá dày đặc diễn ra trong 
hơn 2.500 năm mà chỉ với không đầy 150 trang sách,! ông đã 
không làm cho người đọc phải choáng ngợp bởi sự dồn dập của 
chúng. Bằng một sự liên kết khéo léo, ông đã trình bày tất cả 
theo một cách khái quát nhất mà vẫn bao hàm được những chỉ 
tiết cốt lõi cần thiết nhất. Trong một chừng mực nào đó, tôi có 
cảm giác liên tưởng nghệ thuật trình bày này của ông như những 
nét chấm phá độc đáo của một nhà danh họa thủy mặc. 


Nhưng lịch sử phát triển của một tôn giáo, nhất là khi tôn 
giáo ấy là Phật giáo, không thể chỉ bao gồm những sự kiện, mà 
điều cần thiết và thậm chí còn quan trọng hơn nữa chính là 


! Nguyên tác Anh ngữ in chữ nhỏ chỉ có 135 trang. 
5 


Lược sử Phật giáo 


các khuynh hướng tư tưởng với sự hình thành và phát triển của 
chúng. Và việc trình bày ngắn gọn những vấn đề vô cùng phức 
tạp, đa dạng và đôi khi rất trừu tượng này thật không dễ dàng 
chút nào. Người viết nếu không nắm vững tất cả mọi vấn đề và 
tuân theo một phương pháp trình bày hết sức khoa học, thì chắc 
chắn sẽ không tránh được sự lạc lối trong khu rừng tư tưởng đầy 
bí ẩn của Phật giáo. Conze đã làm được điều khó làm, và thậm 
chí còn làm rất tốt, khi ông giới thiệu hầu như tất cả những 
khuynh hướng tư tưởng lớn khác nhau trong Phật giáo, và nêu 
lên được sự khác biệt cơ bản nhất của chúng. 


Chỉ với tác phẩm này, Conze đã hoàn toàn xứng đáng được 
xếp vào một trong những người có công lớn trong việc truyền 
bá Phật giáo sang phương Tây. Nhưng ngoài ra, cùng với bậc 
tiền bối Daisetz Teitaro Suzuki, ông còn góp phán quan trọng 
hơn nữa trong việc trình bày những tư tưởng Đại thừa, nhất là 
Thiền tông, theo cách mà người phương Tây có thể tiếp nhận 
được. 


Tuy nhiên, tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng việc đọc tập sách 
này để tìm hiểu về lịch sử Phát giáo là việc cưỡi ngựa xem hoa. 
Điều kỳ lạ ở đây là, với sự hướng dẫn của Conze, người “xem 
hoa” theo cách này đã có được những kiến thức cơ bản nhất về 
Phật giáo, về sự hình thành và phát triển, về những trào lưu tư 
tưởng xưa và nay của nó, không phải từ góc độ một tín đồ, mà từ 
góc độ hoàn toàn khách quan của một nhà khoa học. Với những 
hiểu biết này, người đọc xem như đã có đủ những hướng dẫn cần 
thiết để có thể mạnh dạn dấn bước vào khu rừng Phật giáo, với 
hơn 2.500 năm tuổi, để viếng thăm những nơi thích hợp nhất 
đối với mình. Và quan trọng hơn nữa là có thể thu hái được ít 
nhiều hoa thơm cỏ lạ từ khu rừng ấy. 


Điều tất nhiên là, cũng như bao nhiêu tác phẩm khác, dù 
hoàn thiện đến đâu cũng không thể tránh khỏi một vài tỳ vết, 
cho dù là rất nhỏ. Điều này đôi khi cũng có thể là do những lỗi 
in ấn. Trong quá trình chuyển dịch sang tiếng Việt, chúng tôi 
đã cẩn thận đối chiếu và ghi nhận rõ ràng những sai sót ấy (về 
niên đại, về quan điểm, về sự kiện...) để người đọc tiện xem xét. 


6 


A short history of Buddhism 


Và một điều đáng tiếc ở đây là tác giả đã sử dụng các tên riêng 
chữ Hán phần lớn theo phiên âm tiếng Anh, mà không đưa kèm 
được phần Hán tự. Điều này đặc biệt gây khó khăn cho người 
đọc, vì rất nhiều người trong chúng ta có thể vô cùng quen thuộc 
với ngài Huyền Trang, nhung lại không biết Yuan-tsang là ai. 
Để giảm bớt khó khăn này, chúng tôi đã cố gắng trong phạm vi 
có thể được để đưa kèm vào bản dịch những tên gọi quen thuộc 
hơn với độc giả Việt Nam. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính 
xác, phần Hán ngữ hoặc Phạn ngữ liên quan sẽ được thêm vào 
trong các chú giải. Ngoài ra, chúng tôi cũng đồng thời thực 
hiện nhiều chú giải khác, nhằm mục đích cung cấp thêm những 
thông tin liên quan cho người đọc, để có thể giúp cho những ai 
chưa từng làm quen với Phật giáo có thể tiếp nhận một cách dễ 
dàng hơn. Tất cả chú giải trong sách đều là do chúng tôi biên 
soạn, và được trình bày ở cuối trang, cả phần tiếng Anh lẫn 
tiếng Việt, để tạo sự cân đối. Bản dịch tiếng Việt và nguyên 
tác được trình bày theo lối song ngữ để tiện đối chiếu, nhưng 
thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi có đoạn chênh nhau một 
vài dòng. Ở những nơi nguyên tác có vấn dé, déu có su luu y dé 
độc giả tiện xem xét. 

Điều cuối cùng muốn nói ở đây là, từ khi Conze hoàn thành 
tác phẩm này đến nay NV đã khá lâu. Trong quãng thời gian 
vừa trôi qua này, nhiều tư liệu mới được phát hiện, đặc biệt là 
những thành tựu vượt bực của khoa khảo cổ học, đã cho phép 
chúng ta hiểu được nhiều hơn về giai đoạn khởi nguyên của 
Phật giáo. Việc bổ sung những kiến thức mới này là điều không 
thích hợp lắm trong quá trình chuyển dịch tập sách, nên chúng 
tôi chỉ muốn lưu ý thêm để độc giả có một sự đánh giá khách 
quan hơn về những gì được trình bày trong tác phẩm. 


Mong rằng với tập sách này, người đọc có thể có được một 
cái nhìn khái quát về Phật giáo. Tất cả những g tiếp theo sau 
nữa, hẳn còn tùy thuộc ở nỗ lực tự thân của mỗi người. 


Dù đã hết sức thận trọng trong công việc, nhưng với những 
hạn chế nhất định về năng lực và trình độ, chắc hẳn không thể 
tránh được ít nhiều sai sót. Kính mong các bậc cao minh rộng 


lòng chỉ giáo. 
NGUYÉN MINH TIẾN 


ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ 


Edward Conze sinh ngày 18 tháng 3 năm 1904 tại Forest 
Hill, Lewisham, London, Anh Quốc, trong một gia dinh gốc Đức. 
Ông là triết gia và là một nhà nghiên cứu Phật học lỗi lạc, đã 
phiên dịch và sắp xếp bộ kinh Bđ£-nhã Ba-la-mát-da theo hé 
thống và góp phần truyền bá tư tưởng Đại thừa khắp châu Âu, 
châu Mỹ. Đối với Phật tử châu Âu, những trước tác của ông là 
tài liệu nghiên cứu tu tập Phật pháp quí báu không thể bỏ qua 
được. 


Cha ông trước là một nhân viên ngoại giao, sau chuyển sang 
ngành tòa án, làm việc tai Düsseldorf, CHLB Đức. Conze trưởng 
thành và được giáo dục tại Đức với tên gọi là Eberhard. Nơi đây, 
ông sớm biểu hiện những cá tính đặc thù: sự cảm nhận nhạy 
bén trước những vấn đề xã hội, lòng căm phẫn trước những trào 
lưu ái quốc cực đoan của Đức quốc xã, lòng yêu thiên nhiên và 
cuộc sống tĩnh mịch ở thôn quê. 


Năm lên 13 tuổi, Conze có dịp biết về Phật giáo. Ông học triết, 
tâm lí và Ấn Độ hoc tại những đại học Tbingen, Heidelberg, Kiel 
và Koln. Tại Heidelberg, vào khoảng những năm 1924-1925, ông 
được Max Walleser, một trong những người đầu tiên dich kinh 
Bát-nhã Ba-la-mát-da sang tiếng Đức, hướng dẫn di vào Phật 
giáo Đại thừa. Sau đó, nhờ Heinrich Rickert, ông có dip làm quen 
với Thiên tông. Năm 1928, ông làm luận án tiến sĩ tại Koln. 


Năm 1932, ông cho xuất bản tác phẩm Phương thúc đối lập. 
Bình luận vé lý thuyết Duy vât biện chứng.! Vì những hành vi 
chống Đức quốc xã nên ông phải rời CHLB Đức vào năm 1933, 
sang tị nạn tại Anh quốc, và không lâu sau, ông nhập quốc tịch 
Anh. 


! Der Satz von Widerspruch. Zur Theorie des Dialektischen Materialismus. 


8 


A short history of Buddhism 


Tü nám 1933 tró di, óng dạy tâm lý và triết hoc tai Oxford 
và London. Các tác phẩm của Daisetz Teitaro Suzuki và mót hoc 
giá Án Độ là Har Dayal lại hướng dán ông trở về với Phật giáo. 
Từ năm 1943 đến 1949, ông nghiên cứu rất nhiều về Ấn Độ học, 
gia nhập Hội Phật giáo? tại London và cũng tổ chức nhiều buổi 
thuyết giảng. Trong những năm sau chiến tranh thế giới lần thứ 
hai, ông cho xuất bản khoảng 20 quyển sách và hơn 100 tiểu 
luận về những vấn đề của Phật giáo, và chính những tác phẩm 
này đã làm cho tên tuổi ông lan truyền khắp thế giới. Ông đã 
từng thuyết giảng tại Wisconsin, Madison, Washington, Seattle, 
Bonn, Berkeley, Santa Barbara... 


Nám 1973, Conze ngung viéc thuyét giáng, lui vé sóng tai 
Sherborne, Somerset, và từ đó chuyén chú vào việc nghiên cứu 
Phật học. Trọng tâm nghiên cứu của ông là triết lý Bát-nhà, và 
về chủ đề này, ông đã xuất bản hàng loạt tiểu luận. Ông cũng đã 
dịch sang Anh ngữ và xuất bản nhiều kinh văn thuộc hệ này. 


Năm 1979, ông cho ra đời quyển hôi ký với tua dé “The 
Memoirs of a Modern Gnostic”, trong đó ông tự cho minh là một, 
người có cá tính mâu thuẫn. Conze có một cái nhìn, một cám 
nhận sâu sắc cho những vấn để, nhân sinh quan khác biệt của 
thế kỷ này. Quyển hồi ký của ông đã chứng tỏ khả năng nghệ 
thuật dung hợp nhiều quan điểm của ông. 


Ông mất ngày 24 tháng 9 năm 1979 tại Yeouil, Somerset, 
London. Những tác phẩm quan trọng nhất của ông là Buddhism, 
Its Essence and Development - Oxford 1951; Buddhist Meditation 
- London 1956; Buddhist Thought in India - London 1962; A 
Short History of Buddhism - London 1980. Ngoài ra óng cón 
dich nhiều kinh điển từ Phan ngữ (Sanskrit) sang Anh ngữ, nhu 
Kinh Kim cang, Tám kinh Bát-nhã, Kinh Dai Bát-nhã... 


? Buddhist Society 


BÓI CÁNH LỊCH SỬ VÀ CÁC THỜI ĐẠI TRONG 
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO 


A. BÓI CÁNH LỊCH SỬ ! 


Tín đồ Phật giáo tin rằng có một con người thật được tôn 
xưng là đức Phật, hay Dáng Giác Ngộ, đã nhận ra được trí huệ 
sáng suốt xa xưa, hay nói đúng hơn là từ vô thủy, của con người. 
Và ngài đã làm được điều này ở Bihar, Ân Độ, vào khoảng từ 
năm 600 cho đến 400 trước Công nguyên - thời gian chính xác 
không được biết. 


Trí huệ giác ngộ mà ngài đạt đến có thể trừ đi ba điều bất 

thiện, cụ thể là: 

1. Tránh dùng bạo lực dưới mọi hình thức, từ việc giết hại 
con người và các loài động vật, cho đến việc gây sức ép 
về mặt tỉnh thần để buộc người khác phải suy nghĩ khác 
di. 

2. Tính vị ky, hay nói đúng hơn là sự châp ngã, nghĩa là có 
chấp vào tính hiện hữu của cá nhân minh nhu một cá thé 
riêng biệt, được xem như là nguyên nhân của tất cả mọi 
đau đớn, khổ não mà con người phải gánh chịu, và chỉ có 
thể chấm dứt khi quá trình tu tập giúp đạt đến một trạng 
thái hoàn toàn vô ngã, hay còn được gọi bằng một thuật 
ngữ Phát giáo là Niét-bàn.' 

3. Sự chết, là một trang thái mê lầm có thé vượt qua được 
bởi những ai đạt đến chỗ không còn sự chết, bước vào 
ngưỡng cửa vó sanh. 


Ngoài việc đưa ra những phương pháp đối trị để loại trừ ba 
điều bất thiện nêu trên, bản thân đức Phật không hề dựng nên 
một học thuyết hay những giáo điều cứng nhắc. Thay vì vậy, 
ngài thu phục được sự tin tưởng hoàn toàn là nhờ vào chính 
những kết quả đạt được thông qua việc chỉ dạy các đệ tử đi theo 
một tiến trình tu tập gồm ba phần chính là: giữ giới luật, tu tập 
thiền dinh và duy tri su tỉnh giác. 


10 


THE HISTORICAL CONTEXT, AND THE EPOCHS 
OF BUDDHIST HISTORY 


A. 


Buddhism claims that a person called "The Buddha”, or 
"The Enlightened One”, rediscovered a very ancient and long- 
standing, in fact an ageless, wisdom, and that he did so in 
Bihar in India, round about 600 or 400 BC - the exact date is 
unknown. 


His re-formulation of the perennial wisdom was designed to 
counteract three evils. 


1. Violence had to be avoided in all its forms, from the 
killing of humans and animals to the intellectual coercion 
of those who think otherwise. 


2. The "self" or the fact that one holds on to oneself as 
an individual personality, was held to be responsible for 
all pain and suffering, which would in the end be finally 
abolished by the attainment of a state of self-extinction, 
technically known as "Nirvana". 

3. Death was an error which could be overcome by those 
who entered the "doors to the Deathless", "the gates of 
the Undying”. 


Apart from providing antidotes to these three ills, the Buddha 
formulated no definite doctrines or creeds, but put his entire 
trust into the results obtained by training his disciples through 
a threefold process of moral restraint, secluded meditation and 
philosophical reflection. 

! Mặc dù trong nguyên tác không có các tiêu dé này, chúng tôi thêm vào dé 
độc giả tiện theo dõi. 
11 


Lược sử Phật giáo 


Về điểm thứ nhất, nói vé bao luc - thuật ngữ diễn đạt ý 
không dùng bạo lực là ahimsaá, thường dich là bát hai, có nghĩa 
là tránh tất cả mọi hình thức làm tổn hại đến sự sống của muôn 
loài.. Chỉ xét riêng về điểm này, Phật giáo là một trong những 
phong trào chống lại những thế lực chuyên chế tàn bạo nổi lên 
vào khoảng 3000 năm trước Công nguyên, với những dự án phát 
triển công nghiệp và hoạt động quân sự đã dẫn đến sự lan tràn, 
thường là vô nghĩa, của bạo lực và hủy hoại sự sống. 


Ngay từ những thời kỳ phát triển rất sớm, nén văn minh 
con người vốn đã đi kèm với những sóng gió của việc tranh giành 
quyền lực và của cải vật chất. Từ khoảng năm 600 trước Công 
nguyên, một trong những đợt sóng gió này đã tràn qua khắp 
cháu A, từ Trung Hoa sang các vùng đảo Hy Lạp trên bờ biển 
Tiểu Á. Điều này đã thúc đẩy mọi sức mạnh tâm linh của con 
người phải đứng lên chóng lại hệ thống bao lực đương quyển. 


Ở Ấn Độ, sự phản kháng này nổi lên trong một vùng nông 
nghiệp lúa nước, khác với các vùng ở về phía tây vốn sống nhờ 
vào chăn nuôi và trồng lúa mì. Trong khoảng 2000 năm qua, 
Phật giáo vẫn luôn phát triển mạnh mẽ chủ yếu ở các quốc gia 
trồng lúa nước và không đáng kể lắm ở những nơi khác. Thêm 
vào đó, và điều này lại càng khó giải thích hơn, Phật giáo chỉ lan 
truyền ở những quốc gia mà trước đây đã từng sùng bái các linh 
vật như rắn hoặc rồng, và chưa bao giờ được truyền vào các nước 
đã từng ca ngợi việc giết rồng như một chiến công hiển hách, 
hoặc quy lỗi cho loài rắn như nguyên nhân gây bệnh tật, rủi ro 
cho con người. 


Về điểm thứ hai, liên quan đến tu ngã, trong việc đưa ra sự 
đối trị với chủ nghĩa cá nhân, Phật giáo chủ yếu nhắm đến tầng 
lớp thị dân đông đảo. Phật giáo phát triển ở một vùng trên đất 
Ấn Độ quanh Benares và Patna, nơi thời đại đồ sắt đã sản sinh 
ra những ông vua đầy tham vọng xuất thân từ quân đội, đã thiết 
lập các vương quốc mênh mông với nhiều thành phố rộng lớn và 
sự phát triển rộng rãi việc giao dịch thương mại, có nền kinh tế 
tiền tệ khá phát triển và tổ chức cai trị hợp lý. Những thành phố 
mới này đã thay thế các xã hội bộ tộc quy mô nhỏ bằng những 


12 


A short history of Buddhism 


As to the first point, that of violence - the technical term 
for “non-violence” is ahimsa, which means the avoidance of 
harm to all life. In this respect Buddhism was one of the many 
movements which reacted against the technological tyrannies 
which had arisen about 3000 BC, whose technical projects and 
military operations had led to widespread and often senseless 
violence and destruction of life. 


From its very beginning the growth of civilization has been 
accompanied by recurrent waves of disillusion with power and 
material wealth. About 600 BC onwards one such wave swept 
through the whole of Asia, through all parts of it, from China 
to the Greek islands on the coast of Asia Minor, mobilizing the 
resources of the spirit against the existing power system. 


In India the reaction arose in a region devoted to rice 
culture, as distinct from the areas further West with their animal 
husbandry and cultivation of wheat. For the last two thousand 
years Buddhism has mainly flourished in rice-growing countries 
and little elsewhere. In addition, and that is much harder to 
explain, it has spread only into those countries which had 
previously had a cult of Serpents or Dragons, and never made 
headway in those parts of the world which view the killing of 
dragons as a meritorious deed or blame serpents for mankind's 
ills. 


As to the second point, concerning the self, in offering a cure 
for individualism Buddhism addresses itself to an individualistic 
city population. It arose in a part of India where, round Benares 
and Patna, the iron age had thrown up ambitious warrior 
kings, who had established large kingdoms, with big cities, 
widespread trade, a fairly developed money economy and a 
rationally organized state. These cities replaced small-scale 


13 


Lược sử Phật giáo 


khu đô thị có tầm vóc lớn hơn, với tất cả những tội lỗi phi nhân 
tính, sự chuyên môn hóa, và cả những hỗn loạn về mặt xã hội 
mà tất yếu phải dẫn đến. 


Phần lớn công việc hoằng hóa của đức Phật được thực hiện ở 
các thành phố lớn, và điều này giúp lý giải cho tính cách tri thức 
trong lời dạy của ngài, cũng như phong cách thành thị trong 
ngôn ngữ được sử dụng và tính hợp lý trong các tư tưởng được 
ngài truyền dạy. Đức Phật luôn nhấn mạnh rằng ngài là một 
người chỉ đường, không phải một đấng quyền năng, và rằng mọi 
sự gợi ý chỉ dẫn đều cần phải được chứng nghiệm, kể cả những 
chỉ dẫn của chính ngài. 


Nhờ được tôi luyện trong một môi trường giáo dục phóng 
khoáng, các Phật tử luôn đáp lại với những gì chưa được chứng 
minh bằng cách đặt ra những nghi vấn không mang tính cách 
đố ky, và nhờ vậy mà họ có thể hòa đồng, thích hợp với tất cả 
những tín ngưỡng phổ biến khác, không chỉ riêng tại Ân Độ, mà 
còn là ở khắp những quốc gia mà đạo Phật được truyền đến. 


Về điểm thứ ba, liên quan đến cái chết. Có điều gì đó trong 
vấn đề này mà chúng ta không hoàn toàn hiểu hết được. Rõ ràng 
là đức Phật chia sẻ một quan niệm vốn đã có từ những giai đoạn 
rất sớm trong lịch sử loài người, rằng cái chết không phải là một 
yếu tố bắt buộc phải có trong sự sống chân thật, mà là dấu hiệu 
cho thấy chúng ta đã có điều gì đó sai lầm. Nói sai lầm, là vì xét 
về bản thể, chúng ta vốn bất diệt và có khả năng chiến thắng 
cái chết để đạt đến đời sống vĩnh cửu bằng vào những pháp môn 
tu tập. Đức Phật cho rằng cái chết dẫn đến là do một sức mạnh 
của tội lỗi, goi là Mara.'! Thần chết cám dỗ chúng ta rời xa tự 
thể chân thật bất diệt, và lôi kéo chúng ta ra khỏi con đường có 
thể dẫn trở về trạng thái tự do. Dựa trên nguyên tắc “bẻ yếu hơn 
phải chết”, chúng ta bị trói buộc vào ảnh hưởng sự lôi cuốn của 
tội lỗi do lòng tham và sự chấp ngã, mà chấp ngã vốn chính là 
biểu hiện của lòng tham. 


! Tức là Ma vương 
14 


A short history of Buddhism 


tribal societies by large-scale conurbations, with all the evils 
of depersonalization, specialization and social disorganization 
that that entails. 


Most of the Buddha's public activity took place in cities 
and that helps to account for the intellectual character of his 
teachings, the "urbanity" of his utterances and the rational 
quality of his ideas. The Buddha always stressed that he was a 
guide, not an authority, and that all propositions must be tested, 
including his own. 


Having had the advantage of a liberal education, the 
Buddhists react to the unproven with a benevolent scepticism 
and so they have been able to accommodate themselves to 
every kind of popular belief, not only in India, but in all countries 
they moved into. 


As to the third point, concerning death; there is something 
here which we do not quite understand. The Buddha obviously 
shared the conviction, widely held in the early stages of 
mankind's history, that death is not a necessary ingredient of 
our human constitution, but a sign that something has gone 
wrong with us. It is our own fault; essentially we are immortal 
and can conquer death and win eternal life by religious means. 
The Buddha attributed death to an evil force, called Mara, "the 
Killer", who tempts us away from our true immortal selves and 
diverts us from the path which could lead us back to freedom. On 
the principle that "it is the lesser part which dies" we are tied to 
Mara's realm through our cravings and through our attachment 
to an individual personality which is their visible embodiment. 


15 


Lược sử Phật giáo 


Khi rũ bó được moi sự chấp ngã, chúng ta có thể vượt ra khỏi 
ảnh hưởng của cái chết, và đạt đến chỗ thoát ra khỏi sự nối tiếp 
vô tận của những cái chết, không còn bị chúng cướp đi sự sống 
miên viễn chân thật. 


B. PHÂN ĐOẠN CÁC THỜI KỲ PHẬT GIÁO 


Cho đến nay Phật giáo đã tôn tai hơn 2.500 năm, và trong 
suốt thời kỳ này, Phật giáo đã trải qua những thay đổi sâu xa và 
cơ bản. Để thuận tiện trong việc xem xét, lịch sử Phật giáo có 
thể được tạm chia thành bốn thời kỳ. 


Thời ky thứ nhất là thời ky Phát giáo nguyên thủy, phần lớn 
trùng khớp với giai đoạn mà sau này được gọi là Tiéu thừa. Thời 
ky thứ hai được đánh dấu bởi su phát triển của giáo lý Đại thua. 
Thời ky thứ ba là sự phát triển của Mât tông và Thiên tông. Các 
thời kỳ này kéo dài đến khoảng thế kỷ 11. Sau đó Phật giáo 
không còn sự thay đổi nội tại nào đáng kể nữa mà chỉ tiếp tục 
duy trì. Và khoảng thời gian 1000 năm gần đây có thể được xem 
nhu là thói ky thứ tư.! 

Về mặt địa lý, Phật giáo ở thời kỳ đầu giới hạn gần như chỉ 
trong phạm vi Ân Độ. Sang đến thời kỳ thứ hai, Phật giáo bắt 
đầu cuộc chinh phục sang Đông Á, và bản thân lại cũng chịu ảnh 
hưởng đáng kể bởi những tư tưởng bên ngoài Ấn Độ. Trong suốt 
thời kỳ thứ ba, có nhiều trung tâm phát huy một cách sáng tạo 
các tư tưởng Phật giáo được hình thành bên ngoài Ấn Độ, đặc 
biệt là ở Trung Hoa. 


Về mặt triết hoc, thời kỳ đầu tập trung vào những ván dé 
tâm lý, thời kỳ thứ hai là những vấn đề về bản chất của sự hiện 
hữu, và thời kỳ thứ ba là vé các uấn dé vü trụ. Thời kỳ đầu 
chuyên chú đến việc cá nhân cố gắng tự nhiếp phục tâm ý mình, 
và sự phân tích tâm lý là phương tiện được dùng để đạt đến sự 


! Nếu có thé bổ sung cho sự phân đoạn của Conze để phù hợp với những gi 
chúng ta được biết hiện nay, có lẽ phải thêm vào một giai đoạn cận hiện 


16 


A short history of Buddhism 


In shedding our attachments we move beyond “death's 
realm", "beyond the death-king's sight" and win relief from an 
endless series of repeated deaths, which each time rob us of 
the loot of a lifetime. 


B. 


Buddhism has so far persisted for about 2,500 years and 
during that period it has undergone profound and radical 
changes. lts history can conveniently be divided into four 
periods. 


The first period is that of the old Buddhism, which largely 
coincided with what later came to be known as the “Hinayäna”; 
the second is marked by the rise of the Mahayana; the third by 
that of the Tantra and Ch'an. This brings us to about AD 1000. 
After that Buddhism no longer renewed itself, but just persisted, 
and the last 1,000 years can be taken together as the fourth 
period. 


Geographically, first period Buddhism remained almost purely 
Indian; during the second period it started on its conquest of 
Eastern Asia and was in its turn considerably influenced by non- 
Indian thought; during the third, creative centres of Buddhist 
thought were established outside India, particularly in China. 


Philosophically, the first period concentrated on psychological 
questions, the second on ontological, the third on cosmic. 
The first is concerned with individuals gaining control over 
their own minds, and psychological analysis is the method by 


đại, trong đó Phật giáo hầu như lan rộng khắp thế giới và đặc biệt phát triển 
mạnh ở các nước châu Âu, châu Mỹ. Và chính Conze có thể được xem là 
một trong những người đi tiên phong mở đầu cho giai đoạn này. 


17 


Lược sử Phật giáo 


chế ngu tâm. Thời kỳ thứ hai chuyển sang bán chát tự nhiên của 
thực thể,! hay được goi là tu tánh; và sự nhận thức của tâm về tu 
tánh của van hữu được xem là yếu tố quyết dinh để đạt đến sự 
giải thoát. Thời kỳ thứ ba xem việc điều chỉnh tự thân cho hài 
hòa với vũ trụ là đầu mối để đạt đến giác ngộ, và sử dụng những 
phương thức có tính cách mầu nhiệm, huyén bí từ thời cổ xưa dé 
làm được điều đó. 


Trên phương diện giải thoát, các thời kỳ này khác nhau về 
quan niệm đào luyện con người. Trong thời kỳ đầu, lý tưởng mà 
sự tu tập nhắm đến là thánh quả A-/a-hán,? nghĩa là bậc đã dứt 
trừ hết ái nhiễm, mọi dục vọng đều dứt sạch, và không còn phải 
tái sinh trong luân hồi. Thời kỳ thứ hai, mẫu mực được hướng 
đến là Bồ Tát,? người phát nguyện cứu độ toàn thể sinh linh và 
tin tưởng chắc chắn vào việc tự mình có thể đạt đến sự giác ngộ 
hoàn toàn để trở thành một vị Phật. Thời kỳ thứ ba, lý tưởng 
được nhắm đến là các vi Tát-dat,^ người đạt đến sự hòa hợp hoàn 
toàn với vũ trụ, không còn bất cứ giới hạn nào, và hoàn toàn tự 
tại trong sự vận dụng những năng lực của vũ trụ trong tự thân 
cũng như đối với ngoại cảnh. 


Những tôn giáo khác có lẽ cũng đều có những thay đổi đáng 
chú ý như vậy, nhưng điều đặc biệt của Phật giáo là những thay 
đổi trong mỗi một giai đoạn mới đều được hỗ trợ bởi sự hình 
thành một loại kinh tạng mới, mặc dù được viết ra nhiều thế kỷ 
sau khi Phật nhập diệt, nhưng vẫn được xem là lời Phật dạy. 
Kinh tạng của thời kỳ đầu, đến thời kỳ thứ hai được bổ sung 
thêm rất nhiều kinh điển Đại thừa, và đến thời kỳ thứ ba là 
một số lượng khổng lỗ các kinh Tan-tra. Tất cả những kinh 
sách xuất hiện về sau này đều vô danh, theo nghĩa là tác giả của 
chúng không được biết đến. Và việc cho rằng tất cả những kinh 


1 Svabháva, Hán dịch nghĩa là tự tánh ( E }#), bản tánh (1#) hay tự thể ( Á 
$i). 

? Arahat, cũng gọi tắt là La-hán. 

3 Nói đủ là Bodhisattva (Bó-dé-tát-dóa), Hán dich nghĩa là Giác hữu tinh (E 


A". 
18 


A short history of Buddhism 


which self-control is sought; the second turns to the nature 
(svabhava) of true reality and the realization in oneself of that 
true nature of things is held to be decisive for salvation; the third 
sees adjustment and harmony with the cosmos as the clue to 
enlightenment and uses age-old magical and occult methods 
to achieve it. 


Soteriologically, they differ in the conception of the type of 
man they try to produce. In the first period the ideal saint is 
an Arhat, or a person who has non-attachment, in whom all 
craving is extinct and who will no more be reborn in this world. 
In the second it is the Bodhisattva, a person who wishes to 
save all his fellow-beings and who hopes ultimately to become 
an omniscient Buddha. In the third it is a Siddha, a man who 
is so much in harmony with the cosmos that he is under no 
constraint whatsoever and as a free agent is able to manipulate 
the cosmic forces both inside and outside himself. 


Other religions may perhaps have undergone changes as 
startling as these, but what is peculiar to Buddhism is that 
the innovations of each new phase were backed up by the 
production of a fresh canonical literature which, although clearly 
composed many centuries after the Buddha's death, claims to 
be the word of the Buddha Himself. The Scriptures of the first 
period were supplemented in the second by a large number of 
Mahayana Sutras and in the third by a truly enormous number 
of Tantras. All these writings are anonymous in the sense that 
their authors are unknown and the claim that they were all 


4 Siddha (Tất-đạt), Hán dịch nghĩa là Thành tuu giá (X $045), theo giáo lý 
Mật tông là các vị tu tập đã chứng ngộ. 

? Tan-tra, âm Hán Việt doc là Dát-dác-la (}##‡ 3E), mang nghĩa là “sự liên tục 
thống nhất thể”, thường được hiểu là các kinh sách dạy về việc tu tập Thión 
định theo Kim cang thừa, và trong một số kinh được dịch là Nghi quỹ. 


19 


Lược sử Phật giáo 


sách này đều do chính miệng Phật thuyết sẽ có liên quan đến 
một quan niệm khá linh hoạt về đức Phật.! 


Thực ra, trong một quãng thời gian bất kỳ nào đó, những 
phát triển mới không phải hoàn toàn thay thế hết những cái cũ. 
Những trường phái cũ vẫn song song tón tại với những trường 
phái mới, mặc dù thường phải chịu ảnh hưởng thay đổi rất đáng 
kể. Phật giáo nguyên thủy trong thời kỳ thứ nhất, khi bước sang 
thời kỳ thứ hai đã hấp thụ rất nhiều giáo lý của Đại thừa. Và 
sự tiếp xúc giữa các kinh Tan-tra với kinh điển Đại thừa đã dẫn 
đến một sự tổng hợp diễn ra tai các trường đại hoc Bengal và 
Orissa suốt thời đại Pala.? Tập sách này chỉ tập trung vào những 
đột biến mang tính sáng tạo, và điều đó sẽ là định hướng trong 
suốt quá trình hình thành tập sách. 


Su phán chia lịch sử Phát giáo thành những giai đoạn 500 
năm không chỉ phù hợp với các sự kiện, mà còn được đề cập đến 
trong nhiều tác phẩm Phật học ra đời vào khoảng đầu Công 
nguyên. Năm giai đoạn, mỗi giai đoạn là 500 năm, được kể ra 
như để đánh dấu Sự suy yếu liên tục của giáo lý theo thời gian. 
Và người ta cho rằng, giống như vạn vật ở đời, tăng đoàn Phật 
giáo và giáo lý rồi cũng sẽ phải chịu sự suy tàn. Trong mỗi thời 
kỳ, phần tâm linh sẽ sa sút dần. Và sau 2.500 năm, ngọn lửa 
tâm linh được dự báo là sẽ đi dần đến chỗ sắp tắt han Cho dù 
quan sát thực tế có chứng minh được sự suy thoái theo như dự 
đoán này hay không, nó vẫn có một ảnh hưởng mạnh mẽ về mặt 
tỉnh thần đối với tín đồ Phật giáo trong những thời đại tiếp theo 
sau đó, và chúng ta sẽ vẫn còn nghe nhắc lại điều này nhiều lần 
nữa. Câu chuyện về lịch sử Phật giáo quả thật không chỉ toàn 
một vé huy hoàng, mà còn có cả những bi thương nữa. 

Đối với các sử gia hiện đại, Phật giáo là một hiện tượng gây 
khó khăn về mọi mặt cho công việc của họ. Và chúng ta chỉ có 
thể an ủi họ rằng, Phật giáo không được hình thành để dành 
cho các sử gia. Họ thiếu hẳn các thông tin chính xác về lịch sử 


! Xem chương II, phần 1. 
? Xem Chương III, phần I. 
3 Xem chương IV, phần 9. 


20 


A short history of Buddhism 


spoken by the Buddha Himself involves, as we shall see (ch. II 
sec. 1), a rather elastic conception of the Buddha. 


At any given time the newer developments did not entirely 
supersede the older ones. The older schools coexisted with 
the new ones, although they were often profoundly modified 
by them. The old Buddhism of the first period absorbed in 
the second a good many of the tenets of the Mahayana and 
the contact between the Tantras and the Mahayana led to a 
synthesis which took place in the universities of Bengal and 
Orissa during the Pala period (see ch. lll sec. 1). In my account 
| will concentrate on the creative impulses and they will be my 
guide. 


The division of Buddhist history into periods of 500 years 
does not only agree with the facts, but it is mentioned in many 
Buddhist writings dating from the beginning of the Christian era. 
These five periods of 500 years are enumerated as marking 
the continued dege-neration of the doctrine. Like everything 
else, the Buddhist order and doctrine is bound to decay, in each 
period its spirituality will be diminished, and after 2,500 years 
it will be near its extinction (see ch. IV sec. 9). Whether or not 
observation bears out this diagnosis of a continuous decay, it 
had a profound influence on the mentality of the Buddhists in 
later ages, and we will hear of it again and again. The story of 
Buddhism is indeed not only a splendid, but also a melancholy 
one. 

To the modern historian, Buddhism is a phenomenon which 
must exasperate him at every point and we can only say in 


extenuation that this religion was not founded for the benefit 
of historians. Not only is there an almost complete absence 


21 


Lược sử Phật giáo 


Phật giáo nguyên thủy tại Ân Độ. Và không những ngày tháng, 
tác giả, nơi chốn phát sinh của hầu hết các văn bản hiện có đều 
hầu như hoàn toàn không được biết, mà ngay cả giáo lý đạo Phật 
cũng tạo cho các sử gia một ấn tượng như là không thỏa mãn và 
rất khó nắm bắt. Các Phật tử thường có khuynh hướng làm cân 
bằng một phát ngôn bằng cách đưa ra một phát biểu đối nghịch 
lại, và chân lý đạt đến không phải bằng cách chọn lựa giữa hai 
đối nghịch này, mà là sự kết hợp cả hai. 


Như vậy thì, ngoài việc sử dụng chung các thuật ngữ đặc thù 
của Phật giáo, còn có điểm chung nào giữa những giáo lý thuộc 
các trường phái khác biệt nhau chăng? Và có những yếu tố chung 
nào giữa những người học Phật để có thể cho phép chúng ta gọi 
chung tất cả là Phật tử? 


1. Trong số những yếu tố ổn định hơn cả, sự tổ chức các tự 
viện là hiển nhiên và đáng chú ý nhất. Sự kế tục của tính 
tổ chức này là nền tảng hỗ trợ cho mọi điều khác.! 


2. Tiếp đến chúng ta có một hệ thống những phương pháp 
thiên định được truyền nối như là một yếu tố bất biến 
khác. Chính những phép thiền dinh này đã tao nén 
khuôn mẫu cho các thế hệ Phật tử nối tiếp nhau, và hầu 
như chắc chắn mang lại một hiệu quả khá đồng nhất cho 
bất cứ ai chịu đặt mình vào trong vòng ảnh hưởng của 
chúng.? 


3. Thứ ba, tất cả Phật tử đều hướng đến chỉ một mục đích, 
và hoàn toàn giống nhau, đó là diệt trừ tận gốc sự chấp 
ngã, từ bó quan niệm về một bán ngã riêng biệt của cá 
nhân trong toàn thé. Và những điều được thuyết giảng, 
cũng như công phu thực tế hành trì của họ đều hướng đến 
sự vun bồi cho các đức tính tâm linh rất dễ dàng nhận ra, 
như là tính điểm tĩnh, tính độc lập, hoặc luôn quan tâm 
và từ ái với kẻ khác. Trong kinh văn, giáo pháp được so 
sánh như là một mùi vị, nghĩa là để trực tiếp cảm nhận. 
Lời vàng của Phật trong các kinh điển được xác định 


! Xem chương I phần 2. 
? Xem chương I, phán 3. 


22 


A short history of Buddhism 


of hard facts about its history in India; not only is the date, 
authorship and geographical provenance of the overwhelming 
majority of the documents almost entirely unknown, but even 
its doctrines must strike the historian as most unsatisfactory, 
and elusive. Buddhists tend to cancel out each statement by 
a counter-statement and the truth is obtained not by choosing 
between the two contradictory statements, but by combining 
them. 


What then, apart from their characteristic terminology, is 
common to all this variety of diverse teachings, what are the 
common factors which allow us to call all of them "Buddhist"? 


1. Among the more stable factors the monastic 
organization is the most obvious and conspicuous. 
Its continuity is the basis which supports everything 
else (see ch. | sec. 2). 


2. Next we have as a constant element a traditional set 
of meditations which have moulded all generations 
of Buddhists and which are bound to exert a fairly 
uniform effect on everyone who subjects himself to 
their influence (see ch. I sec. 3). 


3. Thirdly, all Buddhists have had one and the same 
aim, which is the "extinction of self, the dying out 
of separate individuality, and their teachings and 
practices have generally tended to foster such 
easily recognizable spiritual virtues as serenity, 
detachment, consideration and tenderness for 
others. In the Scriptures, the Dharma has been 
compared to a taste. The word of the Buddha is 
there defined as that which has the taste of Peace, 
the taste of Emancipation, the taste of Nirvāna. It 


23 


Lược sử Phật giáo 


là mang lại mùi vi an lạc, giải thoát và Niét-bàn. Lẽ di 
nhiên đó là những phẩm chát đặc biệt không dé gi mô tả 
được, và chắc chắn sẽ xa lạ với những ai từ chối việc tự 
mình thể nghiệm trong thực tế. 


. Trong suốt lich sử của mình, Phật giáo có sự thống nhất 
của một hệ thống tổ chức, trong đó mỗi một phát triển 
mới đều diễn ra trong sự kế tục của những gì trước đó. 
Một con nòng nọc so với con ếch thật vô cùng khác biệt, 
vậy mà chúng lại là những giai đoạn khác nhau của cùng 
một loài vật, và đã liên tục tiến hóa từ con này đến con 
kia. Sự chuyển hóa của Phật giáo chắc hẳn sẽ gây ngạc 
nhiên cho những ai chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng, bị 
ngăn cách bởi thời gian, đã khác biệt với nhau như giữa 
con nhộng với con bướm. Thật ra, chúng được liên kết với 
nhau bởi các giai đoạn chuyển tiếp từ cái cũ đến cái mới 
mà chỉ có thể nhận ra được qua sự nghiên cứu tường tận. 
Trong Phật giáo không có gì thực sự là mới. Những gì có 
vé như mới, thật ra chỉ là sự điều chỉnh một cách tinh tế 
những ý tưởng đã có từ trước kia. 


A short history of Buddhism 


is, of course, a peculiarity of tastes that they are not 
easily described, and must elude those who refuse 
actually to taste them for themselves. 


4. Throughout its history,. Buddhism has the unity of an 
organism, in that each new development takes place 
in continuity from the previous one. Nothing could 
look more different from a tadpole than a frog and 
yet they are stages of the same animal, and evolve 
continuously from each other. The Buddhist capacity 
for metamorphosis must astound those who only 
see the end-products separated by long intervals of 
time, as different as chrysalis and butterfly. In fact 
they are connected by many gradations, which lead 
from one to the other and which only close study can 
detect. There is in Buddhism really no innovation, 
but what seems so is in fact a subtle adaptation of 
pre-existing ideas. 


Su phát trién lién tuc và truyén thüa thích hop cüa giáo 


pháp luón hét sức được chú trọng. Đây không phải là những luận Great attention has always been paid to continuous doctrinal 
thuyết rối rắm của những kẻ theo chủ nghĩa cá nhân muốn nó lực development and to the proper transmission of the teachings. 
tạo ra sự độc đáo cho riêng mình bằng moi giá. Trái lại, chúng ta These are not the anarchic philosophizings of individualists 


có các bậc thầy đã hình thành nên những bộ phái, trường phái 
đa dạng khác nhau, và sự truyền thừa qua các đời tổ sư đã duy 
trì tính liên tục của Phật giáo trong nhiều thế kỷ. 


who strive for originality at all costs. Instead, we have groups 
of teachers, known as "sects" or "schools", and lines of masters 
which maintain continuity over many centuries. 


24 25 


Lược sử Phật giáo 


CHƯƠNG I: THỜI KỲ 500 NĂM TRƯỚC CÔNG 
NGUYÊN 


1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA THỜI KỲ ĐẦU 

Điểm nổi bật của thời kỳ đầu là thiếu hẳn các thông tin 
chính xác. Duy nhất chỉ có một niên đại thật sự chắc chắn, đó 
là thời kỳ cai trị của hoàng đế A-duc,! từ năm 274 đến năm 236 
trước Công nguyên. Vua A-duc là người hết sức ủng hộ Phát giáo 
và đã đưa tôn giáo này từ một tôn giáo nhỏ của các nhà tu khổ 
hạnh trở thành một tôn giáo lớn trên toàn cõi Ấn Độ. 


Ngay cả những ghi chép niên đại liên quan đến cuộc đời của 
đức Phật cũng là một sự suy đoán không chắc chắn. Người Ấn 
Độ từ trước đến nay vẫn cho rằng đức Phật đã nhập diệt khoảng 
100 năm trước vua A-dục. Còn những học giả cận đại nói chung 
đều đồng ý rằng ngài đã sống vào một quãng thời gian nào đó 
trong khoảng từ năm 563 đến năm 483 trước Công nguyên. Tuy 
có phần nào miễn cưỡng, nhưng ở đây cũng phải tạm chấp nhận 
theo niên đại ấy. 


Tính chất các văn bản hiện có của chúng ta lại càng làm 
tăng thêm tính không xác thực của vấn đề. Suốt trong thời kỳ 
đầu này, kinh điển chỉ được truyền miệng, và phải cho đến 
khoảng gần cuối thời kỳ mới bắt đầu có sự ghi chép. Những gì 
đức Phật đã thật sự nói ra, hầu như không có gì được ghi chép 
lại ngay. Có thể là vào lúc ấy đức Phật đã giảng dạy bằng ngôn 
ngữ Ardhamagadhi,° nhưng không có Phật ngôn nào được ghi 
lại bằng ngôn ngữ này. Về những kinh điển được ghi chép. sớm 
nhất, ngay cá ngôn ngữ được sử dụng vẫn còn là một vấn dé 
gây tranh cãi. Những gì chúng ta có chỉ là bản dịch của những 
kinh điển đầu tiên ấy sang các thứ tiếng Ấn Độ khác, chủ yếu 
là tiếng Pali, và một hình thức đặc biệt của tiếng Sanskrit dùng 
riêng cho Phật giáo. 

Vốn chưa từng có một hình thức tổ chức tập trung, nên vào 
một thời điểm không xác định nào đó, Phật giáo đã tự chia tách 
! Asoka 
? Ngôn ngữ của xứ Ma-kiệt-đà vào thời đó. 

26 


A short history of Buddhism 


CHAPTER 1: THE FIRST FIVE HUNDRED YEARS: 
500-0 BC 


1. THE PECULIARITIES OF THE FIRST PERIOD 


The absence of hard facts is particularly marked for the first 
period. One, and only one, date is really certain and that is the 
rule of the emperor A$oka (274—236 BC) whose patronage 
transformed Buddhism from a small sect of ascetics into an all- 
Indian religion. 


Even the date of the Buddha's life is a matter of conjecture. 
Indian tradition often tells us that His death took place 100 years 
before A$oka. Modern scholars have on the whole agreed to 
place His life between 563 and 483 BC. With some reluctance 
| have here followed their chronology. 


The nature of our documents gives rise to further uncertainties. 
During this entire period the Scriptures were transmitted orally 
and they were written down only towards the end of it. Of the 
actual words ofthe Buddha nothing is left. The Buddha may have 
taught in Ardhamagadhi, but none of His sayings is preserved 
in its original form. As for the earliest Canon, even its language 
is still a matter of dispute. All we have are translations of what 
may have been the early Canon into other Indian languages, 
chiefly Pāli and a particular form of Buddhist Sanskrit. 


Always without a central organization, Buddhism had divided 
itself at some unspecified time into a number of sects, of which 


27 


Lược sử Phật giáo 


ra thành một số các bộ phái. Và theo như được biết là đã có 
khoảng 18 bộ phái. Phần lớn những bộ phái này có kinh điển 
riêng, nhưng hầu hết đều đã mất. Hoặc là vì chúng chưa bao giờ 
được ghi chép lại, hoặc là vì sức tàn phá của thời gian đã hủy 
hoại đi tất cả. Nguyên nhân giúp cho một số kinh điển còn được 
giữ lại là sau khi Phát giáo suy sụp ở Ấn Độ vào đầu thế kỷ 13, 
chúng đã tình cờ lot vào một số vùng bên ngoài Án Độ nhu Tích 
Lan, Népal hoặc Trung Á, hoặc là nhờ trước kia đã được dịch 
sang tiếng Trung Hoa hay tiếng Tây Tạng. Bởi vậy, chúng ta 
chỉ có một số lượng rất ít những kinh thực sự đã lưu hành trong 
cộng đồng Phật giáo vào thời kỳ đầu. Và hơn thế nữa, những gì 
còn được giữ lại có phần là do sự may mắn tình cờ đưa đến, hơn 
là do sự chọn lọc từ tính chất cổ xưa và giá trị truyền thừa của 
chúng. 


Và những kinh điển mà chúng ta hiện có, có thể đã được 
biên soạn vào bất cứ thời điểm nào trong suốt 500 năm của thời 
kỳ đầu. Trước tiên cần phải nói rõ rằng, không có một tiêu chuẩn 
khách quan nào cho phép chúng ta chọn ra được những phần nào 
trong số kinh điển này là do chính đức Phật đã nói ra. Một vài 
cuốn sách hiện nay ở châu Âu đưa ra rất nhiều sự quả quyết về 
những điều do chính đức Phật thuyết dạy. Nhưng đó chỉ hoàn 
toàn là sự suy đoán mà thôi. Kinh điển nguyên thủy hiện giờ là 
nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Thời gian xa xưa nhất mà 
chúng ta có thể lần theo dấu vết để biết được là thời kỳ mà Phật 
giáo đã chia tách ra thành các bộ phái riêng. 

Điều mà chúng ta có thể làm được là so sánh những kinh 
văn của các bộ phái khác nhau, chẳng hạn như so sánh văn bản 
kinh Dhammapáda! của Thượng toa bó ở Tích Lan với văn bản 
kinh Udãnavarga? của Nhất thiết hữu bộ được tìm thấy trong 
sa mạc vùng Tân Cương. Khi nào chúng ta tìm ra được những 
đoạn trong hai cuốn này, một cuốn viết bằng tiếng Pali và một 
cuốn bằng tiếng Sanskrit, giống nhau chính xác từng chữ một, 


! Kinh Pháp Cú 
? Cảm Hứng Ngữ 
3 Turkestan 


28 


A short history of Buddhism 


usually eighteen are counted. Most of these sects had their 
own Canon. Nearly all of them are lost to us, either because 
they were never written down, or because the depredations 
of time have destroyed the written record. Only those are left 
which after the collapse of Buddhism in India about AD 1200 
had by some chance got into some region outside India, like 
Ceylon, Nepal, or Central Asia, or which had been previously 
translated into Chinese or Tibetan. We therefore possess 
only a small portion of what actually circulated in the Buddhist 
community during the first period. What is more, the selection 
of what is preserved is due more to chance than considerations 
of antiquity and intrinsic merit. 


And that which we have may have been composed at any 
time during the first five hundred years. First of all it must be 
stated quite clearly that there is no objective criterion which 
would allow us to single out those elements in the record which 
go back to the Buddha Himself. Some modern European books 
abound in confident assertions about what the Buddha Himself 
has personally taught. They are all mere guesswork. The 
"original gospel" is beyond our ken now. The farthest we can 
get back in time is the period when the community split up into 
separate sects. 


What we can do is to compare the documents of the various 
sects, say a Theravadin Dhammapada from Ceylon with a 
Sarvastivadin Udànavarga found in the sands of Turkestan. 
Where we find passages in which these two texts, the one in 
Pali and the other in Sanskrit, agree word by word, we can 
assume that they belong to a time antedating the separation of 


29 


Lược sử Phật giáo 


thì ta có thể cho rằng chúng thuộc về cùng một thời điểm, và đã 
có trước sự kiện chia tách của hai bộ phái, vốn xảy ra trong thời 
ky cai trị của vua A-duc. Còn khi so sánh thấy hai cuốn không 
giống nhau, chúng ta phải tạm cho là chúng thuộc vào thời gian 
sau vua A-đực, vì không có được bằng chứng ngược lại. 


Nhưng cho đến nay cũng chưa có ai làm công việc so sánh 
đó một cách có hệ thống, và khi việc này chưa được thực hiện, 
thì chúng ta vẫn chưa thể phân biệt rõ những kinh điển thuộc 
về một hoặc hai thế kỷ đầu với những kinh điển xuất hiện vào 
thời ky sau vua A-duc. Thậm chí chúng ta cũng không thể biết 
chắc là vào lúc nào và trong hoàn cảnh nào thì sự phân chia các 
bộ phái đã xảy ra, vì tất cả những tác phẩm mà chúng ta có về 
vấn đề đó đều được viết sau đến 5 thế ky so với những sự việc 
mà chúng tường thuật, và hầu như các dữ kiện luôn bị bóp méo 
bởi những thành kiến về bộ phái. 

Nhưng cho dù những hiểu biết của chúng ta có đưa ta đến 
gần thời điểm nhập diệt của đức Phật trong khoảng chừng một 
thế kỷ, hoặc hai hay ba thế kỷ, thì cũng vẫn còn có một giai 
đoạn khởi nguyên chìm trong bí ẩn, và chúng ta không thể nào 
đi xuyên qua giai đoạn ấy. 


Hai phần tiếp sau đây sẽ cố gắng giải thích những giáo lý 
được xem là thuộc thời kỳ đầu của Phật giáo, trong phạm vi có 
thể suy luận được với một phần đáng tin cậy nào đó. Trước tiên 
sẽ là phần giới luật, sau đó là giáo thuyết căn bản về sự giải 
thoát và phương thức tu tập để đạt đến giải thoát. 


2. GIỚI LUẬT 

Hai tài liệu cổ nhất mà chúng ta có thể xếp vào thời kỳ tiền 
A-dục với phần nào chắc chắn, tình cờ lại dé cập đến giới luát.' 
Từ trước đến nay, giáo pháp của Phật thường được xếp thành hai 
nhóm chính là Kinh tạng và Luật tạng.? Luật tạng đã tỏ ra có 
tính chất ổn định và đồng nhất hơn, rất ít gây ra bất đồng, và 


1 Vinaya-pitaka 
? Tam tạng giáo điển bao gồm Kinh, Luật và Luận. Nhung tạng Luận là sự diễn 


30 


A short history of Buddhism 


the two schools, which took place during Asoka's rule. Where 
they do not agree, we may infer their post-ASokan date in the 
absence of evidence to the contrary. 


So far no one has yet systematically undertaken such a 
comparison and until that is done we are unable to clearly 
distinguish the doctrines of the first one or two centuries, from 
those of post A$okan times. It is not even quite certain when 
and under what circumstances these separations of the sects 
took place, since all the works we have on the subject are five 
centuries later than the events they report and the data are 
everywhere distorted by sectarian bias. 


But whether our knowledge gets us to within one century 
of the neighbourhood of the Nirvana, or to within two or three 
centuries only, there is an initial period which is shrouded in 
mystery and to which we cannot penetrate. 


In the next two sections | will try to explain the doctrines 
which marked the Buddhism of the first period as far as it can 
be inferred with some probability. They first concern monastic 
discipline, and then the basic theory of salvation and the way 
to it. 


2. THE MONASTIC DISCIPLINE 


The two oldest documents which we can place with some 
degree of certainty before ASoka happen to deal with monastic 
discipline (Vinaya). From fairly early times onwards the traditions 
concerning the Buddha's teachings were grouped under two 
principal headings called respectively Dharma and Vinaya. 
The Vinaya proved the more stable and uniform element of the 
two, much less subject to disagreements and re-formulations. 


giải rộng giáo pháp, và không chỉ thuần những lời Phật trực tiếp truyền dạy, 
mà còn có sự đóng góp, trước tác của các vị tổ sư, luận sư về sau nữa. 


31 


Lược sử Phật giáo 


ít bị sửa đổi hơn. Rất hiếm khi có những tranh cãi về Luật tạng, 
và cho đến sau này, sự thành lập các bộ phái khác nhau cũng ít 
khi dẫn đến việc sửa đổi Luật tạng, ngoại trừ những vấn đề chỉ 
thuộc vé hình thức và rất nhỏ nhặt, nhu y phục... Ngay cả khi 
nhiều bộ phái mới được lập ra cùng với sự hình thành của Đại 
thừa trên những nén tảng mang tính giáo điều, thì trong một 
thời gian dài họ vẫn trung thành về mặt giới luật với một trong 
những bộ phái Tiểu thừa cổ xưa hơn. 

Trong hành tri thuc tế, trải qua lịch sử lâu dài của Táng-già, 
tất nhiên cũng đã có nhiều sự giản lược đối với các điều luật quá 
khát khe, phiền hà. Nhưng xét về khuôn mẫu chung thì dường 
như trong thế kỷ 4 trước Công nguyên Luật tạng đã đạt đến 
hình thức cuối cùng như hiện nay rồi. 

Vào thời kỳ đó, một văn bản rất quan trọng là Skandhaka! 
ra đời, phân chia và sắp đặt những tài liệu đồ sộ thu thập được 
lúc đó theo một kế hoạch rất chu đáo. Tác phẩm này quy định 
những thể chế cơ bản về đời sống trong các tự viện của tăng sĩ, 
như việc gia nhập tăng đoàn, các nghi lễ bó-tát,? việc an cư trong 
mùa mưa, và cũng thảo luận đến những vấn dé liên quan vé y 
phục, thực phẩm, thuốc men cho người bệnh, cũng như các quy 
định phải tuân theo trong việc xử lý những người vi phạm. 

Xưa hơn nữa là văn bán Pratimoksha,* ghi lai khoảng 250 
giới, là một sự phân loại các hình thức vi phạm trong đời sống 
tu sĩ. Về văn bản này, chúng ta có khoảng 12 phiên bản khác 
nhau, nhưng tất cả đều phù hợp với nhau về những điểm quan 
trọng. Cứ mỗi nửa tháng, những giới luật này phải được tụng 
doc lên một lần trước tập thé Táng-già.? Trong tất cả các văn 
bản kinh điển, không có văn bản nào khác có được sự tin cậy 
của tất cả Phật tử như là những điều không thể bàn cãi, và phổ 
biến rộng rãi cũng như tôn tại lâu dài như giới luật ghi trong 
văn bản Pratimoksha này. Vì thế, chúng ta cán phải có một ý 
niệm về nội dung của chúng. 


1 Kién-dó, một văn bán bao gồm các điều khoán quy định việc an cu, tự tứ, 
bố-tát, phòng xá, y phục... của tăng sĩ. 
? Tức là lễ tụng giới mỗi tháng được tổ chức hai lần trong các tự viện. 


32 


A short history of Buddhism 


Discussions on the Vinaya are seldom heard of and even at 
later times school formations rarely implied modifications in the 
Vinaya, except in quite external and superficial matters, such 
as dress, etc. Even when with the Mahayana quite new schools 
arose on dogmatic grounds, they adhered for a long time as 
far as the Vinaya was concerned to one of the older Hinayana 
schools. 

In actual practice there has been, of course, much plain 
disregard of the more onerous rules in the long history of the 
order, but as for their formulation it seems to have reached its 
final form already in the fourth century BC. 

At that time a great work, the Skandhaka, was produced, 
which divided and arranged the enormous material accumulated 
by then according to a well conceived plan. It regulates the 
fundamental institutions of Buddhist monastic life, the admission 
to the order, the confession ceremonies, the retirement during 
the rainy season, and it discusses clothing, food and drugs for 
the sick, as well as the rules to be observed in the punishment 
of offenders. 

Older still are the approximately two hundred and fifty rules 
of the Pratimoksha, a classification of ecclesiastical offences, 
of which we possess about a dozen different recensions, 
which agree on all essentials. These rules must be recited 
every fortnight in front of a chapter of the monks. Among all the 
texts of the Scriptures there is none that has enjoyed among 
Buddhists an authority as uncontested, widespread and lasting 
as these Pratimoksha rules, and it is therefore necessary to 
give the reader some idea of their contents. 


3 Hay còn goi là trường hương, trường hạ... một quy chế vẫn được tuân thủ 
nghiêm ngặt cho đến ngày nay. 

4 Pratimoksha, hay thường goi là Cu túc giới. Cụ túc: dày đủ. Gọi như vậy là 
vì trước khi thọ những giới này, người xuất gia phải qua một giai đoạn thọ 
trì một số những giới luật cơ bản khác (sa-di, sa-di ni), vốn được xem là 
chưa đầy đủ. 


33 


Lược sử Phật giáo 


Trước hết là bón trong giói, người vi pham phái bi trục 
xuất khói tăng đoàn. Đó là: dâm dục, trộm cắp, giết người? 
và dai vọng ngữ. Tiếp đến là 13 giới Táng-tàn,^ cần phải tam 
đình chỉ tư cách tăng sĩ trong một thời gian ngắn để suy ngẫm 
và sám hối việc đã làm,° trong đó có ð giới có liên quan đến sự 
dám dục, 2 giới về việc kiến tạo chỗ ở, và 6 giới còn lại là tội ly 
gián Táng-già. Tiếp theo nữa là hai trường hợp phạm giới liên 
quan đến dâm dục, cán xử lý tùy theo hoàn cánh phạm tói.* Ở 
mức độ nhẹ hơn đôi chút là 30 giới mà người phạm sẽ bị mất 
quyền chia sẻ phần y phục thuộc về tăng đoàn, và thêm vào đó 
sẽ phái doa vào các đường ác.” Trong số những điều cấm mà các 
giới này nêu ra, có việc không được cất giữ vàng bạc, cũng như 
không được tham gia các hoạt động buôn bán, hoặc chiếm làm 
của riêng những vật dụng mà lẽ ra phải thuộc về tăng đoàn. 
Tiếp đến là 90 giới mà người phạm vào nếu không sám hối sẽ 
phải đọa vào các đường ác. Các giới này liên quan đến những 
điều như nói dối, chê bai, hủy báng những tăng sĩ khác. Các 
giới này cũng quy định mối quan hệ giữa người xuất gia và giới 
cư sĩ, bằng cách nghiêm cấm việc trực tiếp truyền dạy giáo lý 
cho người chưa xuất gia, hoặc không được đem việc phạm lỗi 
của một vị tăng nói cho một người thế tục biết v.v... Những giới 
còn lai dé cập đến rất nhiều sai phạm nhỏ nhặt hơn, như cấm 


1 Được goi là các giới ba-la-di, Hán dịch nghĩa là Bất cộng tru CR 342), 
nghĩa là không thể còn sống chung được với tăng chúng. 

? Có sự khác biệt giữa giới luật nguyên thủy và quan điểm Đại thừa ở điểm 
này. Trọng giới ở đây đề cập đến việc giết người, còn Đại thừa xem việc sát 
sanh, tức là sát hại sanh mạng của bất cứ loài nào, đều là trọng tội. 

3 Đại vọng ngữ: dối gạt người khác rằng mình đã chứng đắc thánh trí, đã ngộ 
đạo... trong khi thật sự không được như vậy. Những điều nói dối khác không 
được xem là đại vọng ngữ, và được xếp vào điều luật khác. 

4 Được goi là các giới Táng-già bà-thi-sa (Sartghadisesa— $ lu 3È P 3}), cũng 
gọi là các giới Tăng tàn. Phạm các giới này cũng như người bị chém mà 
chưa chết hẳn, còn có thể cứu sống được. Đó là nhờ việc phát lộ sám hối 
đúng pháp trước Tăng-già. 

? Khi chịu các hình thức xử lý này, người phạm giới tạm thời bị cách ly khói 
tăng chúng trong một thời gian nhất định, kèm theo một số các quy định 
khác phải thực hiện, như việc tác pháp sám hối... 


34 


A short history of Buddhism 


First of all they list four offences which deserve expulsion, 
i.e. sexual intercourse, theft, murder, and the false claim to 
either supernatural powers or high spiritual attainments. Then 
follow thirteen lighter offences, which deserve suspension, and 
of which five concern sexual misconduct, two the building of 
huts, and the remaining six dissensions within the Order. The 
recitation then continues to enumerate two sexual offences 
which are "punishable according to the circumstances", and 
after that come thirty offences which "involve forfeiture" of the 
right to share in garments belonging to the Order and which, in 
addition, make the offender liable to an unfavourable rebirth. 
They forbid, among other things, the handling of gold and silver, 
as well as trading activities, or the personal appropriation of 
goods intended for the community. Next there are ninety 
offences which, unless repented and expiated, will be punished 
by an unfavourable rebirth. They concern such things as telling 
lies, belittling or slandering other monks, they regulate the 
relations with the laity by forbidding "to teach the Scriptures 
word by word to an unordained person”, to tell laymen about 
the offences committed by monks, and so on. For the rest they 
concern a huge variety of misdemeanours, e.g. they forbid to 
destroy any kind of vegetation, to dig the earth, to drink alcoholic 
beverages, or to have a chair or bed made with legs higher than 


® Được goi là 2 Bất dinh pháp (F Æ ;K). Người pham giới này rơi vào tình 
huống không xác định rõ, có thé bi xếp vào nhiều tội danh khác nhau. Việc 
quyết định xếp vào tội danh nào là tùy theo lời nói của người đã phát hiện 
ra việc phạm giới ấy, chứ không theo lời tự thú của đương sự. 

7 Được goi là 30 giới Ni-tát-kỳ ba-dàt-dé (Naihsargik-prayascittika —J& WE 
d 3 1€32), Hán dịch nghĩa là Xå doa. Đây là các giới liên quan đến tài 
vật, người phạm giới trước hết phải xả bỏ tất cả tài vật liên quan trong việc 
phạm giới trước chúng tăng, sau đó chân thành sám hối và nhận các hình 
thức xử lý của tập thể. 

8 Đây là quan điểm của riêng thời kỳ này, như chúng ta sẽ thấy những thay 
đổi về sau cho phép giáo pháp được truyền bá không có giới hạn. 


35 


Lược sử Phật giáo 


phá hại cây cối, cấm đào đất, cấm dùng các chất gây say, gây 
nghiện, hoặc ngồi, nằm trên giường quá cao.' Tài liệu rất xưa 
còn đưa ra bốn giới phạm vào phải tự nói ra để sám hối, 13 giới 
về mẫu mực của người xuất gia, và cuối cùng là 7 quy tắc để giải 
quyết các tranh cãi.? 


Mục đích của Luật tạng là tạo ra những điều kiện lý tưởng 
cho việc thiên quán và xả ly. Những giới luật này thúc đẩy một 
sự thoát ly hoàn toàn khỏi đời sống xã hội, khỏi những mối quan 
tâm và sự lo lắng của thế tục, những ái luyến thường tình với gia 
đình và họ hàng. Kèm theo đó, việc đòi hỏi một nếp sống cực kỳ 
đơn giản và cần kiệm là nhằm đảm bảo thoát khỏi sự phụ thuộc, 
trong khi sự thoát ly gia đình và buông bỏ tất cả tài sản là nhằm 
thúc đẩy việc dứt trừ tham ái. 


Ban đầu, Táng-già dường như chỉ bao gồm những vị tăng 
khất thực, nhận thức ăn của tín thí trong các bình bát và mặc 
y phục chắp vá bằng những miếng giẻ đã bỏ đi, ngủ nghỉ trong 
rừng, trong hang đá hoặc dưới gốc cây. Chỉ vào mùa mưa họ mới 
ngừng đi khất thực và tập trung lại ở một nơi. Qua các thời kỳ, 
tuy vẫn còn một số ít các vị tăng sĩ theo đuổi lối sống kham khổ, 
đơn giản của thời kỳ đầu, nhung nói chung, với su phát triển 
mạnh mẽ của tôn giáo, tăng sĩ đã chọn cách sống tập trung trong 
những tự viện. Với đời sống tự viện, họ vẫn không bận tâm đến 
các vấn dé thé tục, nhưng tránh được những bất tiện của một 
cuộc sống khất thực hằng ngày như trước kia. 


Luật tang chỉ kết tập có một lần, nhung lịch sử tôn tai về 
sau là cả một quá trình dung hợp không ngừng giữa hai yếu tố: 
một bên là tính chất bất biến của giới luật, và một bên là thực 
tiễn xã hội với bản năng sai phạm của con người." 


! Quy dinh theo thước cổ là một thước sáu phân, mỗi thước bằng khoáng 0,33 
mét. Như vậy, giường ghế không được cao quá 0,5 đến 0,6 mét. 

? Tức là Thất diệt tránh pháp (26 RŽ k). 

3 Những vị tăng theo trường phái gọi là Phật giáo nguyên thủy. 

1 Điều này có nghĩa là đã có những thay đổi nhất định không tránh khỏi trong 
Luật tạng, và những thay đổi này bị giằng co về hai phía đối nghịch nhau. 
Một mặt, chúng được hạn chế tối đa bởi tính chất bất biến đã được thiết đặt 


36 


A short history of Buddhism 


eight inches. The obviously very archaic document then further 
gives four offences requiring confession, followed by thirteen 
rules of decorum, and it concludes with seven rules for the 
settling of disputes. 

The purpose of the Vinaya rules was to provide ideal 
conditions for meditation and renunciation. They try to enforce 
a complete withdrawal from social life, a separation from its 
interests and worries, and the rupture of all ties with family or 
clan. At the same time the insistence on extreme simplicity 
and frugality was meant to ensure independence, while the 
giving up of home and all property was intended to foster non- 
attachment. 

Originally, the Order seems to have been conceived as 
composed of wandering beggars, who ate food obtained as 
alms in their begging bowls, wore clothes made from rags 
picked up on rubbish heaps and dwelt in the forest, in caves 
or at the foot of trees. Only during the rainy season must they 
cease roaming about and stay in one and the same place. At 
all times a minority continued to aspire after the rigours of this 
primitive simplicity, but, generally speaking, with the increasing 
prosperity of the religion the monks settled down in monasteries 
which gave aloofness from social concerns without some of 
the inconveniences of the hand-to-mouth existence originally 
envisaged. 

The text of the Vinaya being fixed once and for all, its further 
history is one of constant compromises between its sacrosanct 
provisions on the one hand, and social realities and human 
fallibility on the other. 


từ đầu — tín đồ Phật giáo thừa nhận rằng chỉ có đức Phật là người duy nhất 
có thể chế định giới luật và sửa đổi giới luật. Mặt khác, thực tiễn xã hội và 
ngay cả những thay đổi về tâm sinh lý của con người qua các thời đại đòi 
hỏi phải có những sửa đổi nhất định trong giới luật. Mâu thuẫn xung đột này 
cuối cùng dẫn đến sự dung hòa hợp lý nhất có thể được chấp nhận, và đó 
là những thay đổi tất yếu của Luật tạng. 


37 


Lược sử Phật giáo 
3. GIÁO LÝ CƠ BẢN 


Chúng ta đã để cập khá nhiều đến việc tu tập của tăng sĩ, 
vậy còn những giáo lý nào được dành cho tất cá tín đồ trong thời 
kỳ đầu? Và không những thế, còn là dành cho tất cả tín đồ của 
những thế hệ về sau, cho dù họ có thực hiện những sửa đổi hoặc 
thêm bớt nhiều đến đâu đi chăng nữa. 


Giáo lý cơ bản có thể tóm lại theo hai hướng chính. Trước 
hết là nhằm đưa ra lý thuyết về sự giải thoát, nói lên sự cần 
thiết của một đời sống giải thoát, tính chất của giải thoát và các 
phương pháp cần thiết dé đạt đến giải thoát. Tiếp sau đó là dé 
cập đến Tam bảo: Phật bảo, Pháp báo và Tăng bảo. 

Cốt lõi của đạo Phật là giáo lý giải thoát. Nhu cầu giải thoát 
phát sinh từ tính chất không thỏa mãn một cách vô vọng của đời 
sống. Phật tử có cái nhìn hết sức ưu tư về những điều kiện khổ 
đau trong cuộc sống. Chính sự vô thường của vạn vật quanh ta 
làm cho chúng ta thấy được sự tầm thường của những tham vọng 
thế gian, mà bản chất của vạn vật không bao giờ có thể đem đến 
cho chúng ta sự thành tựu lâu dài hay thỏa mãn mãi mãi. Sau 
cùng, cái chết sẽ lấy đi tất cả những gì chúng ta đã tìm cách tích 
lũy được, và tách chúng ta ra khỏi những gì đang ôm ấp. 


Thật là vô ích khi đi tìm sự an toàn và hạnh phúc trong 
những hoàn cảnh như vậy! Những niềm vui và lạc thú của con 
người nhỏ nhoi trong thế giới này thật hết sức tầm thường, và 
sự chọn lựa, mê đắm của họ bộc lộ rõ sự thiếu khôn ngoan. Họ cư 
xử chẳng khác gì đứa trẻ con tìm thấy một hòn bi tuyệt đẹp, quá 
vui mừng khi có được hòn bi, và để dám bảo là không bi mất đi 
nên đã nuốt ngay hòn bi ấy, để rồi phải súc ruột... 

Hơn thế nữa, có ai lại không sợ hãi nếu nhận thức được 
tất cả những nỗi đau đớn và kinh hoàng mình đang phải gánh 
chịu khi có một xác thân! Nỗi đau khổ vô tận trong một chuỗi 
luân hồi! triển miên vô ích là số phận của những con người tầm 
thường. Và sự ghê sợ những đau khổ đó chính là động lực thôi 


1 Samsádra 


38 


A short history of Buddhism 
3. THE BASIC DOCTRINES 


So much about the practices of the monks. What then were 
the doctrines common to all the Buddhists of the first period, 
and shared not only by them but by all later Buddhists however 
much they might modify them by additions and reservations? 


They can be grouped under two main headings. They first of 
all propound a theory of salvation, showing the need for it, its 
nature and the methods necessary to attain it. They secondly 
concern the three "Jewels" or "Treasures", i.e. the Buddha, the 
Dharma and the Sañgha. 


In its core, Buddhism is a doctrine of salvation. The need 
for it arises from the hopelessly unsatisfactory character of the 
world in which we find ourselves. Buddhists take an extremely 
gloomy view of the conditions in which we have the misfortune 
to live. It is particularly the impermanence of everything in 
and around us that suggests the worthlessness of our worldly 
aspirations which in the nature of things can never lead to any 
lasting achievement or abiding satisfaction. In the end death 
takes away everything we managed to pile up and parts us 
from everything we cherished. 


How futile is the search for security in such surroundings, 
for happiness with such unsuitable materials! The joys and 
pleasures of the children of the world are exceedingly trivial and 
their choices and preferences betray little wisdom. They behave 
rather like the small child who finds a marble of exceeding 
beauty with a green spot on it, is overjoyed at having found 
it, and who, so as to make quite sure of not losing it again, 
proceeds straightaway to swallow the marble, with the result 
that his stomach has to be pumped out. 


Further, who would not be frightened if he realized all the 
pains and terrors to which he exposes himself by having a 
body! Suffering without end in a futile round of rebirths after 


39 


Lược sử Phật giáo 


thúc đi đến sự giải thoát. Những tu sĩ Phật giáo là những người 
ghê sợ nỗi khổ sanh tử, nên đã từ bỏ đời sống gia đình để có thể 
đạt được giải thoát. 


Nếu chúng ta hỏi tiếp về nguyên nhân của tình trạng khổ 
đau không thể tránh khỏi trong cuộc đời này, thì câu trả lời là 
không do bất cứ một thế lực bên ngoài nào, hoặc một số phận, 
một thần linh ác độc nào... áp đặt, mà nguyên nhân đích thực là 
do yếu tố tự tâm của chúng ta. Yếu tố này được mô tả theo những 
cách khác nhau như là lòng tham dục, sự chấp ngã, vô minh, hay 
cũng được gọi là tà hiến. 


Không chỉ lòng ham muốn dục lạc, tiền bạc, địa vị xã hội 
hay quyên luc được cho là có khuynh hướng biến chúng ta thành 
nô lệ cho những sức mạnh mà không có chút hy vọng nào có thể 
dùng vào mục đích có lợi, mà bất cứ hình thức ham muốn nào 
cũng bị người Phật tử quy cho là nguyên nhân hủy diệt sự tự do 
trong nội tâm và tính độc lập của chúng ta. 


Từ một góc độ khác hơn, chúng ta có thể nói rằng toàn bộ 
những đau khổ của chúng ta được sinh ra từ thói quen muốn 
chiếm hữu một phần của vũ trụ như thể đó là của riêng mình, và 
lúc nào cũng muốn đưa ra những tuyên bố chiếm hữu kiểu như 
“Cái này của tôi”, “Tôi là thé này...", “Đây là bản thân tôi.”... 

Giáo lý cán bản của Phát giáo cho rằng từ ngữ “tôi” mà 
chúng ta nói ra đó không hề có ý nghĩa chân thật, rằng bản ngã 
chỉ là do tâm tưởng chúng ta hư cấu nên, và vì thế mà trong khi 
chạy theo cái bán ngã không thật đó, chúng ta đã phải đánh 
mất đi hạnh phúc chân thật để đổi lấy một điều hoàn toàn tưởng 
tượng. 

Sau cùng, Phật giáo khác với Thiên Chúa giáo ở chỗ Phật 
giáo xét căn nguyên của mọi điều xấu xa do “vô minh"! chứ 
không do “tôi lõi”; do sự nhận thức sai lầm, chứ không do việc 
hành động theo ý muốn và chống đối. 


! Được hiểu là sự mê muội, không hiểu đúng như thật vé bản chất của vạn 
pháp. 
40 


A short history of Buddhism 


rebirths (samsara), that is the lot of ordinary people and the 
revulsion from it is the spur to salvation. The Buddhist ascetics 
were men who in fear of birth and death had left home life to 
gain salvation. 


If next we ask for the cause of this unsatisfactory state 
of affairs, we are told that it is not imposed upon us by any 
outside force, by some fate or malevolent deity, but that it is 
due to some factor in our own mental constitution. This factor is 
variously described as “craving”, the "belief in a separate self, 
"ignorance" or adherence to the “perverted views". 


Not only the craving for sense-pleasures, for money, social 
position or power is apt to put us in bondage to the forces which 
we vainly hope to use for our own ends, but any form of desire 
whatsoever is condemned by Buddhists as destructive of our 
inward freedom and independence. 


From another angle we may say that the whole of our 
unhappiness stems from the habit of trying to appropriate some 
part of the universe as if it were our *own" and to say of as many 
things as we can that "This is mine, | am this, This is myself." 


It is a fundamental teaching of Buddhism that this word "self" 
does not correspond to a real fact, that the self is fictitious and 
that therefore by our self-seeking we sacrifice our true welfare 
to a mere fiction. 


Finally, Buddhism differs from Christianity in that it sees the 
root cause of all evil in "ignorance" and not in "sin", in an act of 
intellectual misapprehension and not in an act of volition and 
rebellion. 


41 


Lược sử Phật giáo 


Về một định nghĩa thiết thực của vó minh, chúng ta có thể 
xem đó là bón tà biến! làm cho ta di tim sự thường tôn trong 
chỗ vó thường, tìm sự thanh thản trong chỗ dau khó khóng thể 
tách rời, tìm cái “tôi” trong chỗ chẳng liên quan gì đến bản ngã 
chân thật, và tim vui thú trong chỗ thật ra chi toàn là sự ghê 
tóm dáng chán ghét.? 


Lé di nhiên tinh thé sẽ là hoàn toàn tuyệt vọng, nếu nhu thé 
giới khổ dau này và vòng luân hồi sanh tử là bao gồm toàn bộ 
thực tại. Nhưng thực tế không phải vậy. Vượt ra ngoài nữa còn 
có một cảnh giới khác gọi là Niét-bàn, một trạng thái siêu nhiên 
vượt khỏi những hiểu biết và kinh nghiệm thông thường, và 
chúng ta không thể nói gì về cảnh giới ấy, ngoại trừ một việc là 
tất cả những gì xấu xa đều đã chấm dứt cùng với những nguyên 
nhân và hậu quả của chúng. 


Tín đồ Phật giáo thường ít chú tâm đến việc định nghĩa 
Niét-bàn là gì, mà quan tâm nhiều hơn đến việc tu mình chứng 
nghiệm cảnh giới ấy. Và họ lại càng không thích nói rõ về 
những người đã chứng đắc Niét-bàn. Thế giới này thường được 
ví như ngôi nhà đang cháy, và những ai tỉnh táo đều phải cố 
thoát ra khỏi đó. Nhưng nếu cõi luân hôi này giống như một 
ngon lửa, thì Niét-bàn giống nhu trạng thái có được sau khi dập 
tắt ngọn lửa đó. Nhi chúng ta đọc thấy trong kinh Nipata,? một 
trong những bản kinh cổ xưa: 

“Như ngọn lửa do gió thối bùng lên 
Khi tắt đi, đến chỗ bhông ai đến được. 
Bậc hiền giả tịch tịnh, 

Thoát bhỏi danh sắc, đạt cứu cánh, 
Cũng đến cảnh giới bhông ai đến được. 
Trám ngàn sự lý tháy đều khóng, 
Muôn lời chi giáo cũng im bặt.” 


1 Viparyása-catuksa 
? Tức là bốn tính chất bao trùm vạn pháp, mà vì không nhận ra được nên con 
người chưa thể đạt đến giải thoát. Đó là những tính chất: vô thường, khổ, vô 


42 


A short history of Buddhism 


As a working definition of ignorance we are offered the 
four “perverted views" (viparyasa) which make us seek for 
permanence in what is inherently impermanent, ease in what 
is inseparable from suffering, selfhood in what is not linked 
to any self, and delight in what is essentially repulsive and 
disgusting. 

The situation would, of course, be entirely hopeless if this 
world of suffering and Samsara comprised the whole extent of 
reality. In fact this is not so, and beyond it there is something 
else, which is called Nirvana, a transcendental state which 
is quite beyond the ken of ordinary experience, and of which 
nothing can be said except that in it all ills have ceased, together 
with their causes and consequences. 


Buddhists are less intent on defining this Nirvana, than on 
realizing it within themselves. And they are very much averse 
to making positive statements about the man who has gone 
to Nirvana. This world is often compared to a house on fire, 
which everyone in his senses will try to escape from. But if the 
samsaric world is like a fire, then Nirvana is like the state which 
results from the extinction of that fire. As we read in the Sutta 
Nipata (1074, 1079), one of our more ancient texts: 


As flame flung on by force of wind 

Comes to its end, reaches what none can sum; 
the silent sage, released, 

From name-and-form, goes to the goal, 
Reaches the state that none can sum. 

When all conditions are removed. 

All ways of telling also are removed. 


ngã và bất tinh. Khi đạt đến cánh giới của su giải thoát, bốn tính chát này 
tró thành: thuóng, lac, ngà và tinh. 
3 Sutta Nipáta, 1074, 1079. 


43 


Lược sử Phật giáo 


Bởi vì mọi nguyên nhân của tội lỗi đều nằm trong chính 
ta, nên ta có thể bằng vào những nỗ lực của chính mình để loại 
trừ chúng, chỉ cán ta biết cách thực hiện điều đó. Như một thầy 
thuốc giỏi, đức Phật đã cho chúng ta rất nhiều phương thuốc để 
chữa trị vô số các chứng bệnh. 


Ở mức độ cơ bản, những phương pháp giải thoát của Phật 
giáo cũng có vẻ tương tự như một số tôn giáo khác. Trước hết, 
người tin Phật phải thực hiện một vài hạnh lành trong đời sống 
hằng ngày. Người ấy phải vâng giữ theo năm giới, đó là không 
giết hại sinh mạng, không trộm cắp, không tà dâm,' không nói 
dối và không dùng những chất gây nghiện. Tiếp đến, người ấy 
phải chú ý về nghề nghiệp của mình. Ví dụ, những người bán 
thịt, những người đánh cá... đều thường xuyên phạm vào giới thứ 
nhất, và do đó chúng ta không mong họ có thể đạt thành quả 
tâm linh cao. Có những nghề nghiệp khác ít nguy hại đến phần 
tâm linh hơn, nhưng an toàn và hiệu quả nhất là trở thành một 
vị ty-kheo sống không gia đình, không tài sản và mọi nhu cầu 
vật chất chỉ hoàn toàn dựa vào người khác. 


Nhưng một khi những nền móng đạo đức đã được thiết lập, 
những nỗ lực còn lại của người học Phật là nhằm vào sự rèn luyện 
tâm trí, vào các phương thức tu tập thiên định khác nhau. 


Thiền là một phép tu tập tâm ý, nhằm thực hiện ba mục 

đích riêng biệt nhưng có liên hệ chặt chẽ với nhau: 

1. Mục đích thứ nhất là giúp người tu tập từ bỏ sự chú ý 
thông thường vào những cảm xúc liên tục thay đổi do 
các giác quan gây ra và những ý tưởng tập trung vào tự 
thân.? 

2. Mục đích thứ hai là nỗ lực thay đổi sự chú ý từ thế giới 
giác quan đến một cảnh giới khác thanh cao hơn, và nhờ 


1Ö đây ngăn cản sự tà dâm, nghĩa là việc thực hiện hành vi dâm dục với một 
người khác không phải là vợ hoặc chồng mình. Đối với người xuất gia thì 
phải bỏ hẳn sự dâm dục. 

? Phép tu này nhằm dừng tất cá mọi vọng niệm, và được gọi là Chỉ. 


44 


A short history of Buddhism 


Since the causes of all evil lie within ourselves, we ourselves 
can, by our own efforts, rid ourselves of them, if we only know 
how to go about it. Like a good physician the Buddha has 
given us a profusion of remedies for the great variety of our 
ailments. 


On their lower levels the Buddhist methods of salvation are 
similar to those found in other religions. A man must first of all 
bring some morality into his daily life, and he must observe the 
"five precepts" which forbid killing, stealing, sexual misconduct, 
lying and the use of intoxicants. Next he must take care how he 
earns his living. Butchers, fishermen, or soldiers, for instance, 
break the first precept all the time, and little spirituality can 
be expected of them. Other occupations are less perilous to 
the soul, but the safest and most fruitful is that of a homeless 
and propertyless monk who relies on others for all his material 
needs. 


But once the moral foundations are laid, the remainder of 
the Buddhist efforts consist in mental training, in meditations of 
various kinds. 


Meditation is a mental training which is carried out for three 
distinct, but interconnected, purposes: 


1.It aims at a withdrawal of attention from its normal pre- 
occupation with constantly changing sensory stimuli 
and ideas centred on oneself. 


2.lt aims at effecting a shift of attention from the sensory 
world to another, subtler realm, thereby calming the 
turmoils of the mind. Sense-based knowledge is 


45 


Lược sử Phật giáo 


đó làm diu di sự loạn động trong tâm trí. Những hiểu biết 
dựa vào giác quan thường làm cho chúng ta không thỏa 
mãn, cũng giống như một đời sống chỉ dựa vào giác quan. 
Những gì thuộc về giác quan và kinh nghiệm quá khứ 
thuộc loại này là không xác thực, vô bổ, rất tầm thường 
và hầu hết là không đáng quan tâm. Chỉ có sự hiểu biết 
duy nhất đáng giá là sự hiểu biết được khám phá nhờ 
thiên quán, khi cánh cửa các giác quan đã được đóng lại. 


A short history of Buddhism 


as inherently unsatisfactory as a sense-based life. 
Sensory and historical facts as such are uncertain, 
unfruitful, trivial, and largely a matter of indifference. 
Only that is worth knowing which is discovered in 
meditation, when the doors of the senses are closed. 
The truths of this holy religion must elude the average 
worldling with his sense-based knowledge, and his 


Chân lý của thánh giáo này phải vượt ra ngoài thế giới sense-bounded horizon. 

phàm tục với những tri thức dựa trên giác quan và tầm 

nhìn giới hạn bởi những cảm giác.' 3. It aims at penetrating into the suprasensory reality 
3. Mục đích thứ ba của thiền là hóa nhập vào chính thuc itself, at roaming about among the transcendental 

tai siêu việt các giác quan, tự do giong ruổi giữa những gì facts, and this quest leads it to Emptiness as the one 

vugt ngoài tri thüc và kinh nghiém cüa con nguói, và su ultimate reality. 

tim kiém này đưa thiền đến với tánh không nhu là một In Buddhist terminology, the first preliminary step is known as 

nuc Anu "mindfulness' (smrti), which is followed then by “ecstatic trance" 
(samādhi) and "wisdom" (prajñä). The relation of the three is 
indicated by the following diagram: 


Trong thuật ngữ của Phát giáo, bước đầu tiên được goi là 
chánh niệm, bước tiếp theo là chánh định, và bước thứ ba là trí 
huệ.* Sự liên hệ giữa ba phép tu được chỉ rõ trong sơ đồ sau: 


Mindfulness 
Chánh niệm 
A A 
Calming down Insight 
à E B C 
Tinh tám Quán chiéu 
B C s "s 
Chánh dinh Tu huệ An objectless inwardness An unsubstantial emptiness 
Nội tám tu giác Chán khóng vó tuóng PES Nirvà " d 
v di irvãna 
T2... mm"... D PEE, ? Smrti 

Phép tu này nhằm quán sát, nhận ra những gì mà tri thức thế tục không thể 3 Samādhi 
đạt đến được, và được gọi là Quán. 4 Prajñã 


46 47 


Lược sử Phật giáo 


Đây là sự phân loại việc tu thiển theo mục đích nhắm đến. 
Theo một cách khác, thiên có thể được xếp loại theo đối tượng 
hoặc chủ đề. Có khá nhiều chủ đề như vậy được đưa ra cho người 
tu tập, và người ấy có thể chọn lựa tùy theo năng lực tỉnh thần 
và khuynh hướng của mình. Có quá nhiều khả năng chọn lựa đến 
nỗi không sao có thể kể hết ra đây. 


Trong số này có thể kể đến những cách luyện hơi thở khá 
đơn gián theo kiểu Du-già, su quán sát 32 phần trong cơ thé, sự 
suy ngẫm về xác chết qua các giai đoạn thối rữa khác nhau, sự 
tỉnh thức quán sát nội tâm để nhận biết các tiến trình tâm linh 
đang diễn ra, cho dù đó là thọ cảm, tư tưởng, những trở ngại 
đối với sự chú tâm, hay là những yếu tố giúp đạt đến giác ngộ. 
Tiếp đến còn có việc bôi đắp những tinh cám xã hội nhu tình 
thân hữu và lòng từ bi, niệm tưởng đến sự cao quý của Tam bảo, 
sự quán tưởng vé cái chết và niềm khao khát đạt đến Niét-bàn. 
Một dé tài rất được ưa chuộng của việc thién quán là mười hai 
mắt xích với tương quan sinh khởi lẫn nhau,! cho thấy vô minh 
dẫn đến các yếu tố khác của sự tón tai trong thế giới trần tuc 
được kết thúc bằng già và chết như thế nào, và ngược lai sự trừ 
diệt vó minh sẽ dẫn đến các yếu tố này diệt di như thé nào.? 
Những phuong pháp thién quán khác lai có tao ấn tượng trong 
tám trí chúng ta vé bán chát vô thường của van hữu, làm bộc lộ 
hoàn toàn sự đau khổ, chứng minh sự vô nghĩa của khái niệm 
sai lầm về “tự ngã”, nuôi dưỡng sự quán chiếu trong nội tâm về 
tánh khóng, và phát lộ những nét đặc thù của con đường dán 
đến giải thoát. 

Thực ra, dường như có vô số những phương thức thiển quán 
đã được xác định là thuộc về thời kỳ đầu tiên của Phật giáo, mặc 
dù điều rõ ràng là phải sang thời kỳ thứ hai mới có một sự sắp 
xếp hệ thống nào đó được áp dụng cho những phương thức này. 

Từ đây nói đến Tam bảo. Đức Phát là quan trọng nhất, là 


1 Tức là Thập nhị nhân duyên (Prafifya-samuipada), gồm có vô minh, hành, 
thức, danh sắc, lục căn, xúc, thụ, ái, thủ, hữu, sinh và lão tử. 

? Mối quan hệ sinh diệt này được thể hiện khá rõ nét trong tâm kinh Bát- 
nhã. 


48 


A short history of Buddhism 


This is the classification of the meditations according to their 
purpose. From another point of view they can be classified 
according to their subjects or topics. A considerable number of 
such topics were offered to the aspirant, and his choice among 
them depends on his mental endowments and proclivities. So 
vast is the range of the possibilities offered that they cannot 
possibly be even enumerated here. 

There we have relatively simple breathing exercises of the 
Yogic type, a survey of the “thirty-two parts of the body”, the 
contemplation of corpses in various degrees of decomposition, 
an introspective awareness of our mental processes as they 
go along, be they feelings, thoughts, or the hindrances to 
concentration, or the factors which make for enlightenment. 
Then there is the cultivation of the social emotions, such as 
friendliness and compassion, the recollection of the virtues of 
the three Jewels, the meditation on death and the aspiration for 
Nirvana. A favourite subject of meditation are the twelve links of 
the chain of conditioned co-production (pratyaya- samutpada)., 
which shows how ignorance leads to the other factors of worldly 
existence ending in old age and death and how, conversely, the 
extinction of ignorance must lead to the extinction of all these 
factors. Other meditations again try to impress on our minds the 
facts of the impermanence of all conditioned things, to show 
up the full extent of suffering, demonstrate the inanity of the 
term "self", to foster insight into emptiness and to reveal the 
characteristic features of the path which leads to salvation. 

In fact, there seems to be almost no limit to the number of 
meditational devices which are attested for the first period of 
Buddhism, although it was apparently only in the second period 
that some systematic order was imposed upon them. 

Now as to the Three Jewels, the Buddha is essential to this 


? Tam báo bao góm: Phát, Pháp và Táng. 


49 


Lược sử Phật giáo 


người sáng lập Phật giáo, người đảm bảo cho sự chân thật và 
đáng tin cậy của giáo lý ngài truyền dạy bằng vào thực tế là 
chính ngài đã hoàn toàn giác ngộ. Ngài đã nhận thức rõ được 
bản chất, ý nghĩa của cuộc sống thế tục và đã tìm ra được con 
đường chắc chắn để thoát ra khỏi đó. Ngài khác với những con 
người khác ở chỗ là đã tự mình tìm ra chân lý và biết được tất 
cả những gì cần thiết để đạt được sự giải thoát. Việc ngài có hiểu 
biết tất cả các sự việc khác, nghĩa là bác NAát thiết trí! theo 
nghĩa đầy đủ nhất của cụm từ này hay không, vẫn còn là một 
vấn đề tranh cãi giữa các bộ phái. Nhưng tất cả đều đồng ý với 
nhau rằng ngài thông hiểu tất cả những gì cần thiết để đạt được 
sự an lạc tối thượng, và vì thế, đối với những vấn đề tâm linh 
thì ngài có thể làm một người dẫn đường chắc chắn và không 
thể sai lầm. 


Bản thân danh từ Phật? không phải là một tên riêng, mà là 
một danh xưng, hay một từ mô tả, có nghĩa là bác toàn giác. Tù 
này mô tả trạng thái của người đã hoàn toàn thông suốt mọi vấn 
đề tâm linh đối với vạn hữu, hay nói cách khác là bản chất của 
thực tại. Tên riêng của đức Phật theo lịch sử là Cồ-đờm,3 hoặc 
Tát-dat-da,^ và gọi theo tộc họ của ngài là Thích-ca Máu-ni,? có 
nghĩa là “Bậc hiền giá của dòng ho Thích-ca”.° Nhung tiểu sử cá 
nhân ngài không phải là điều được Phật giáo quan tâm nhiều 
nhất. Sự cao quý của ngài đối với tôn giáo này nằm ở sự truyền 
dạy giáo pháp tâm linh. Việc một người được nhìn đồng thời từ 
hai góc độ” nhu thé này là thông thường đối với các vị lãnh tu 
tôn giáo nhiều uy tín ở châu Á. Trong những năm gần đây, chúng 
ta cũng gặp một trường hợp như vậy với Mohandas Karamchand 
Gandhi, người cũng đồng thời được goi là Mahatma, “Người có 
tâm hôn vi dai", một danh xưng để chi cho sức manh tỉnh thần 
được tiềm tàng trong một cá nhân đặc biệt. 


! Thuật ngữ này có nghĩa là bậc hiểu biết hết tháy moi sự việc trong van 
hữu. 

? Phật (#5) là phiên âm theo âm Hán Việt từ tiếng Phạn là Buddha, cũng đọc 
là Phật-đà. Khi đạo Phật truyền sang nước ta hồi đầu Công nguyên, từ này 
đã từng được phiên âm trực tiếp sang tiếng Việt là Bụt. 


50 


A short history of Buddhism 


religion as its founder who guarantees the truth and reliability 
of the teaching by the fact that He is "fully enlightened". He 
has awoken to the nature and meaning of life and has found a 
definite way out of it. He differs from all other people in that He 
has by Himself found the truth, and that He knows everything 
that is necessary to salvation. Whether He knew also all other 
things, i.e. whether he was omniscient in the full sense of the 
term, was a matter of dispute among the sects. There was, 
however, general agreement that He knew everything needful 
for the attainment of final peace and that therefore He could in 
spiritual matters act as a sure and infallible guide. 


The word “Buddha” itself is, of course, not a proper name, but 
a title, or epithet, which means the “Enlightened One”. It refers 
to the condition of a man who was a completely unobstructed 
channel for the spiritual force of Dharma, or Reality itself. The 
personal name of the historical Buddha was Gautama, or 
Siddhartha, and after His tribe He is often called Sakyamuni, "the 
sage from the tribe of the Sakyas". With the historical individual 
the Buddhist religion is not greatly concerned. His value to 
the religion lay in His transmission of the spiritual teachings 
about Dharma. A duality of this kind is normal in authoritative 
Asian religious leaders. In recent years we have met it again in 
Mohandas Karamchand Gandhi, who at the same time was the 
Mahatma, the "Great-souled One”, a word for the spiritual force 
which worked through that particular individual. 


? Gautama 

4 Siddhàrta, cũng doc là Si-dat-ta 

5 Sákyamuni 

5 Sákya 

7 Tức là từ góc độ con người trần tục và góc độ con người thiêng liêng. 


51 


Lược sử Phật giáo 


Hiểu như vậy thì cá nhân con người được gọi là Có-dàm 
hay Thích-ca Máu-ni, theo một cách nào đó, là cùng tón tại với 
nguyên lý tỉnh thần của tánh Phật, vốn thường được gọi với 
nhiều tên khác nhau như là Như Lai, hay Pháp thân, hay Phật 
tánh. Tuy nhiên, tín đồ Phật giáo luôn cho rằng mối quan hệ 
chính xác giữa cá nhân đức Phật và những giá trị thiêng liêng 
về mặt tâm linh của ngài là không thể xác định được. Từ trước 
đến nay tín đồ Phật giáo cũng luôn chống lại khuynh hướng 
của những người chủ trương không tái sanh là chỉ đặt niềm tin 
vào một con người thực sự hiện hữu trong cuộc đời, và tín đồ 
Phật giáo cũng tìm mọi cách để làm giảm đi tầm quan trọng về 
hiện thân trần tục của đức Phật. Chính bản thân đức Phật được 
cho là đã từng nói với Vakkali rằng: “Này Vakkali! Con thấy gi 
trong cái xác thân hèn mon này của ta? Ai thấy được tâm pháp 
hay giáo pháp, người ấy nhìn thấy ta; ai thấy ta tức là thấy tâm 
pháp. Này Vakkali, người thấy Pháp là thấy Nhu Lai; thấy Nhu 
Lai túc là thấy Pháp". 

Như một biểu tượng cho chư Phật, nên đức Phật của chúng 
ta không phải là một hiện tượng riêng lẻ, mà là một trong những 
đức Phật đã từng xuất hiện ở thế giới này trong nhiều kiếp. Sự 
hiểu biết về những vị Phật không được ghi nhận trong lịch sử 
ấy dường như ngày càng gia tăng theo thời gian. Ban đầu có bảy 
vị, rồi sau đó chúng ta được nghe đến 24 vị, và cứ như vậy, con 
số này vẫn tiếp tục gia tăng. Bảy vị Phật, hay Thất Phật, gồm 
có Phật Thích-ca Máu-ni và sáu vị Phật đã ra đời trước ngài, rất 
thường xuất hiện trong nghệ thuật. Ở miền Bharhut và Sanchi 
là những tháp Phật và cây Bó-dé của các vị ấy, còn ở Gandhara, 
Mathura và Ajanta trong suốt thời kỳ thứ hai là theo hinh dang 
con người, và hầu như rất khó phân biệt được sự khác nhau giữa 
hình tượng các vị Phật này. 

Chỉ đến cuối thời kỳ thứ nhất, người ta mới chuyển sự chú ý 
sang đến hai vị Phật khác nữa. Với sự phát triển của giáo thuyết 
về các vị Bô Tát,! xuất hiện thêm đức Phật Nhiên Đăng, đã có 
trước đức Thích-ca Máu-ni 24 đời, và là vị Phật tho ky? cho đức 


! Xem chương II, phần 1 
52 


A short history of Buddhism 


In this way the individual, called Gautama or Sakyamuni, 
somehow coexists with the spiritual principle of Buddhahood, 
which is variously called the “Tathagata”, or "the Dharma-body" 
or "the Buddha-nature". The Buddhists have, however, always 
maintained that the exact relation between His individual and His 
spiritual sides cannot be defined. They have also consistently 
opposed the tendencies of the unregenerate to put their faith 
into a living actual person and have done everything to belittle 
the importance of the Buddha's actual physical existence. It is 
the Buddha Himself who is reported to have said to Vakkali: 
"What is there, Vakkali, in seeing this vile body of mine? Whoso 
sees the spiritual Law, or Dharma, he sees me; whoso sees me 
sees the spiritual Dharma. Seeing Dharma, Vakkali, he sees 
me; seeing me, he sees Dharma." 


As the manifestation of a type, the "historical Buddha" is not 
an isolated phenomenon, but one of a series of Buddhas who 
appear in this world throughout the ages. Knowledge of the 
non-historical Buddhas seems to have grown as time went on. 
Originally there were seven, then we hear of twenty-four, and 
so the number steadily increased. The "seven Buddhas”, i.e. 
Sakyamuni and His six predecessors, are frequently represented 
in art - in Bharhut and Sanchi by Their stupas and Bodhi-trees, 
in Gandhara, Mathura and Ajanta during our second period in 
human form, each nearly indistinguishable from the other. 


It was only towards the end of the first period that interest 
shifted totwo other non-historicalBuddhas. With the development 
of the Bodhisattva-theory (see ch. Il sec. 1) comes Dipamkara, 
Sakyamuni's twenty-fourth predecessor, under whom He first 
resolved to become a Buddha. With the spread of pessimism 


? Dipamkara 
? Tho ky: nói truóc mót cách chác chán vé su thành Phát sau này. 


53 


Lược sử Phật giáo 


Thích-ca Máu-ni. Cùng với sự lan truyền một du báo không hay 
về sự tồn tại sau này của giáo pháp đức Phật Thích-ca,! đã xuất 
hiện việc thờ kính đức Phát D¡-išc, một vị Phật tương lai, người 
sẽ làm cho giáo pháp tái hiện với một sức sống mới. 

Trong thời kỳ này, tiểu sử của đức Phật Thích-ca Máu-ni 
— như một con người bình thường — ít được quan tâm đến. Thật 
khó mà tái hiện được những sự kiện trong cuộc đời ngài bằng 
vào những chi tiết chúng ta hiện có. Sự chú ý chỉ được tập trung 
vào hai giai đoạn trong cuộc đời ngài, có ý nghĩa lớn nhất đối với 
tín đồ. Đó là giai đoạn ngài đạt đến sự chứng ngộ, phá tan bức 
màn vô minh; và những ngày cuối khi ngài nhập Niét-bàn, hoàn 
tất sự chiến thắng cái chết và thế giới trần tục. Về những giai 
đoạn khác trong đời ngài, có vẻ như phần lớn những gì chúng 
ta biết được trước hết là nhờ ở một phần trong Luật tạng, theo 
truyền thống được bao gồm một bán ghi chép bắt đầu từ việc dé 
cập đến tộc họ của ngài và sự đản sanh kỳ điệu, rồi tiếp tục cho 
đến lúc nhập Niét-bàn, đến truyền thuyết về Hội nghi các trưởng 
lão lần đầu tiên? ở thành Vuong-xá,? nơi được tin là đã diễn ra 
việc kết tập kinh tạng lần thứ nhất, và cuối cùng chấm dứt với 
việc dé cập đến lần kết tập kinh tạng thứ hai! ở Ty-xá-ly,? với sự 
giải quyết một số điểm bất đồng về giới luật." 

Câu chuyện về cuộc đời đức Phật trước tiên chỉ là một sự 
góp nhặt các mẩu chuyện được nêu ra trước mỗi điều luật để 
chứng minh cho xuất xứ của điều luật và giải thích về nội dung." 
Thêm vào đó, nhiều chuyện kể và truyền thuyết dán dán phát 
sinh xoay quanh các thánh dia hay đền thờ, để nói lén tính cách 
thiêng liêng của chúng. Không có mấy nỗ lực trong việc kết nối 
tất cả những câu chuyện này theo thứ tự thời gian để thành một 
tiểu sử. Vị trí của chúng ta hiện nay không cho phép quyết định 
được những chuyện nào là có giá trị đáng tin cậy về mặt lịch sử, 


! Tức là dự báo vé thời kỳ được gọi là Mat pháp, khi mà tất cả kinh điển sẽ 
mất dần đi và việc tu tập Chánh pháp không còn nữa. 

? Hội đồng này gồm 500 vị A-la-hán, dưới sự chủ trì của ngài Ma-ha Ca- 
diếp. 

3 Rajagrha, cũng được phiên âm là La-duyệt. 


54 


A short history of Buddhism 


about the continued vitality of Sakyamuni's message comes the 
cult of Maitreya, the future Buddha, under whom the Dharma 
will reappear with new vigour. 

This period had little interest in the biography of the Buddha 
Sakyamuni as a person. It would be difficult to reconstruct the 
facts of His life from the details we have. Interest concentrated 
on the two periods of His life which had the greatest significance 
for the believer, i.e. to the period of His enlightenment which 
marked His victory over ignorance, and to His last days , when 
He attained His final Nirvana, and consummated His victory 
over death and the world. For the rest it appears that the greater 
part of what we believe to know of His life was at first a part 
of the Vinaya tradition, that it consisted of an account which 
began with His genealogy and miraculous birth, and went on 
beyond His final Nirvana to the legendary first Council of Raja- 
grha where the Canon of the Sacred Scriptures is said to have 
been compiled, and ended with the so-called second council of 
Vaisali where controversial points of disciplinary practice were 
discussed. 

The story of His life was at first a collection of precedents, 
which were invoked to justify the Vinaya rules. In addition, many 
stories and legends gradually grew up in connection with some 
holy place or shrine, to account for its sanctity. Little attempt was 
made to weave all these stories into one consecutive biography. 
At present we are not in a position to decide which ones of them 


^ Hội nghi các trưởng lão kết tập kinh điển lần này gồm có 700 vi ty-kheo, 
do ngài Da-xá làm chủ trì. 

5 Vaisali 

5 Lần kết tập này là khoáng 100 năm sau Phật nhập diệt, và những bất đồng 
về giới luật được nói đến ở đây là do một tỳ kheo họ Bạt-kỳ ở miền Đông 
Ấn nêu lên. Vị này để ra 10 điều luật mới, và 700 trưởng lão tham gia kết 
tập lần này đã thống nhất bác bỏ. 

7 Trong Luật tạng, trước mỗi điều luật đều có nêu một đoạn ngắn kể rõ hoàn 
cảnh Phật thuyết giảng ở đâu và do nhân duyên gì chế định điều luật ấy. 
Như vậy, tuy không nhằm dụng ý viết tiểu sử, nhưng những nội dung ấy 
cung cấp cho chúng ta rất nhiều chỉ tiết đáng kể về cuộc đời đức Phật. 


55 


Lược sử Phật giáo 


và những chuyện nào là được dựng nên do sự sùng bái của những 
người sau này. Còn việc đưa ra một sự phân biệt như thế lại là 
hoàn toàn xa lạ đối với tinh thân của tăng sĩ Phát giáo trong 
thời kỳ đầu. 

Việc mô tả đức Phật sẽ không thể hoàn tất nếu chúng ta 
không đề cập đến rằng, theo cách nhìn của những người đương 
thời với ngài, ngoài một thân xác bình thường như mọi người 
đều có thể nhìn thấy, ngài còn có một Phật thân siêu nhiên, mà 
chỉ một số người có thể nhìn thấy được bằng vào đức tin. Nghệ 
thuật Phật giáo đã cố gắng hết sức để thể hiện Phật thân này, 
với chiều cao gần ðm và có đủ 32 tướng tốt của các đức Phật. 
Chẳng hạn như, các đức Phật đều có những vân da hình bánh xe 
dưới lòng bàn chân, có màng da nối giữa các ngón tay, có nhục kế 
trên đầu, có hào quang bao quanh đầu và quanh thân, một chùm 
lông xoắn lại màu trắng nằm giữa hai chân mày.v.v... Theo hinh 
thức mô tả mà chúng ta hiện có, thì truyền thống này rõ ràng 
là thuộc về giai đoạn sau vua A-duc. Tuy nhiên, một phán nào 
trong đó cũng có thể thuộc thời đại xa xưa hơn nhiều, đi ngược 
về tận thời cổ đại, và thám chí có liên quan đến những truyền 
thống nói về vẻ đẹp con người có trước cả Phật giáo, và thuật 
đoán số mệnh cổ xưa, nói trước về số phận, bản chất và tương lai 
của một con người dựa vào tướng mạo và những điềm báo trước. 


Kim thân đức Phật khác với thân phàm phu không chỉ là ở 
32 tướng tốt, nhưng thêm vào đó còn có một tính chất là phần 
xương trong cơ thể không bao giờ hư hoại. Khi tiến hành lễ trà 
ty,! những đốt xương trong thân thể ngài không biến thành tro 
mà hóa thành ngọc xá-loi,? được phân chia cho tín đồ và được gin 
giữ từ đời này sang đời khác, như răng của đức Phật hiện nay 
vẫn còn ở Kandy.? 

Ngôi thứ nhì trong Tam bảo là Pháp, bao gồm tất cả những 
sự mầu nhiệm trong tín ngưỡng Phật giáo, và không thể dễ dàng 
nói rõ chỉ trong vài ba câu. Tín đô Phật giáo ở châu Á trước đây 
1 Nghi lễ dùng lửa để thiêu xác, hỏa táng 
? Sarita 
? Thuóc Tích Lan 


56 


A short history of Buddhism 


are trustworthy historical information and which ones are the 
pious inventions of a later age. Nothing was in any case more 
alien to the mentality of the monks of this first period than to 
make such distinctions between these two orders of facts. 


Our description of the Buddha would be incomplete if we 
failed to mention that alone among mortals of His age He 
had in addition to His normal physical body, as it appeared to 
common people, still a kind of “ethereal” body, which only the 
elect could see with the eye of faith and which Buddhist art tried 
to reproduce to the best of its abilities. The "ethereal" body is 
sixteen feet high, and it possesses the thirty-two "marks of the 
superman". For instance, the Buddhas have wheels engraved 
on Their feet, webs between Their fingers, a cowl on Their 
heads, a halo and an aureole round Their heads and bodies, a 
tuft of white curly hair between Their eyebrows, and so on and 
so on. In the form in which we have it, this tradition is obviously 
post-ASokan. Parts of it may, however, go back much further, to 
ancient and even pre-Buddhist traditions about manly beauty, 
and to the age-old art of predicting a person's destiny, nature 
and future from such signs and prognostics. 


A Buddha's body differs from that of other people not only 
by the possession of the thirty-two marks, but in addition it has 
the peculiar property that its bony parts are indestructible. At 
the cremation of the Buddha Sakyamuni they were not reduced 
to ashes, and they formed the relics which were distributed 
among the believers, and were preserved from generation to 
generation, like the Buddha's tooth now in Kandy. 


Dharma, the second of these Treasures, comprises all the 
mysteries of the Buddhist faith, and cannot easily be explained 
in a few words. Buddhists in Asia normally did not describe 
themselves as “Buddhists”, but as "followers of the Dharma". 


57 


Lược sử Phật giáo 


thường không tự mô tả về mình như là “người theo Phật”, mà 
là những “người tin và làm theo giáo pháp”. Pháp ở đây là tên 
gọi dé chỉ cho một sức mạnh tinh thần siêu nhiên vốn tiềm ẩn 
trong tất cả mọi vật. Vì là thuộc về tỉnh thần và không thuộc về 
thế giới trần tục này, nên Pháp có phần khó nắm bắt, và không 
dễ dàng định nghĩa hay hiểu rõ được. Xét theo các tiêu chuẩn 
duy lý thì từ ngữ này là hết sức trừu tượng. Nhưng vì Pháp là 
đối tượng chính của toàn bộ giáo lý nhà Phật, nên cần phải nêu 
ra đây những ý nghĩa chính và chỉ rõ mối liên hệ giữa những ý 
nghĩa đó. 

1. Trước hết, pháp là từ dùng dé chỉ cho một thực tại tối 
thượng. Một thực tại tâm linh tiềm ẩn trong tất cả những 
gì chúng ta nhận thấy ở bên trong và bao quanh chúng 
ta. Thực tại này là có thát trong tương quan đối nghịch 
với những hư đo của thế giới giác quan thông thường, và 
chúng ta cần phải hướng về thực tại tâm linh này cũng 
như xa lìa đi những hư ảo của thế giới trần tục, bởi vì chỉ 
có thực tại tối thượng này mới có thể làm cho chúng ta 
thật sự thỏa mãn. Thực tại này cũng không nằm ngoài 
thế giới trần tục, mà hiểu theo một cách nào đó, nó luôn 
luôn hiện diện trong vạn hữu và là quy luật nói tai chi 
phối tất cả. 

2. Thứ hai, theo một cách diễn dịch dễ hiểu hơn, thì pháp có 
nghĩa là thực tại tối thượng được giảng giải hoặc nêu lên 
trong lời dạy của đức Phật, và theo cách hiểu này, pháp 
có nghĩa là giáo lý, là kinh điển hay chân lý. 

3. Thứ ba, theo cả hai nghĩa trên, pháp có thể được phán 
ánh trong đời sống chúng ta, có thể tự bộc lộ trong hành 
động của chúng ta, khi nào mà chúng ta hành động phù 
hợp theo với pháp. Nhu vậy, pháp ở đây được hiểu là chân 
chánh, là đức hạnh. 


4. Thứ tư, và chính là theo nghĩa này, pháp được hiểu theo 
một cách tỉnh tế hơn và hàm chứa một ý nghĩa góp phần 
đặc biệt vào tư tưởng Phật giáo, đồng thời cũng hàm 
chứa trong đó tất cả những động lực thúc đẩy sự phát 
triển. Trong những tác phẩm Phát giáo, khắp noi đây 


58 


A short history of Buddhism 


This "Dharma" is the name for an impersonal spiritual force 
behind and in everything. Being spiritual and not of this world, it 
is rather elusive and not easy to define or get hold of. Judged by 
logical standards the word is extremely ambiguous. But since 
the Dharma is the subject-matter of all Buddhist teachings, 
it is necessary to list its main meanings, and to show their 
interconnection: 


1. First of all it is a word for the one ultimate reality. One 
spiritual reality underlies all that we perceive in and 
around us. It is real as contrasted with the illusory things 
of the commonsense world, to it we should turn as we 
should turn away from them, for it alone brings true 
satisfaction. And it is not external to worldly things and 
events, but in some ways immanent to them, and the 
directing Law within them. 


2. Secondly, by an easy transition, it means that ultimate 
reality as interpreted or stated in the Buddha's teaching, 
andinthis subjective formitmeans "Doctrine", "Scripture", 
or "Truth". 


3. Thirdly, Dharma, in both the first and second sense, may 
be reflected in our lives, may manifest itself in our actions, 
insofar as we act in accordance with it. The word thus 
assumes the meaning of “righteousness” and "virtue". 


4. It is in its fourth sense that the word becomes rather 
subtle and assumes a meaning which constitutes the 
specific contribution of Buddhist thought, containing 
at the same time within it all the tensions that have 
caused it to develop. Buddhist writings everywhere are 


59 


Lược sử Phật giáo 


dẫy những chó đề cập đến các pháp, với hàm nghĩa là có 
nhiều pháp, và chúng trở nên khó hiểu, trừ khi ý nghĩa 
cụ thể được dùng của từ này đã được hiểu rõ. Pháp ở đây 
được dùng trong ý nghĩa khoa học, và vì thế mọi sự việc 
được xem xét trong mối quan hệ với pháp theo nghĩa thứ 
nhất đã nói trên, có nghĩa là xem xét chúng như đúng 
thật trong thực thể tối thượng của chúng. Hầu như tất cả 
các hệ thống khoa học và triết học đều đồng ý bác bỏ vẻ 
bên ngoài của thế giới tri giác, như một cấu trúc giả tạo 
do chính những giác quan của con người dựng lên, và thay 
vào đó bằng một sự giải thích các sự kiện dựa trên những 
sự tôn tại đa dang khác nhau có thể hiểu được. Thí dụ rõ 
nhất là về hệ thống nguyên tử. Đằng sau vẻ ngoài được 
nhận biết bằng giác quan của thế giới vật chất, hệ thống 
này đã chứng thực là có một thế giới khác, tạo thành bởi 
các nguyên tử, gần như không thể nhìn thấy được và chỉ 
có thể hiểu thấu được bằng các công thức toán học. Các 
nguyên tử này là những gì thực sự hiện hữu về mặt vật 
lý, một sự hiểu biết tường tận về nguyên lý vận động của 
chúng cho phép chúng ta kiểm soát được cả vũ trụ vật 
chất, và từ đó chúng ta có thể suy ra được tính chất vật lý 
của những sự vật mà các giác quan của chúng ta nhận biết 
được. Cũng tương tu như vậy, tín đồ Phát giáo cho rằng 
thế giới quan của chúng ta bị bóp méo hoàn toàn bởi vô 
minh và tham dục, và ngay cả những đơn vị chia tách mà 
chúng ta dùng, nghĩa là những phần vật thể mà chúng 
ta cho là có thể nhận thức được, cho đến mối quan hệ mà 
chúng ta thừa nhận giữa những đơn vị ấy, đều chẳng có 
giá trị gì mấy. Nguyên tử đối với các nhà vật lý học cận 
đại cũng tương tự như các pháp đối với tín đồ Phật giáo. 


A short history of Buddhism 


replete with references to “dharmas” in the plural and 
they become unintelligible unless the specific meaning 
of this term is appreciated. The word is here used in a 
scientific sense, which results from considering things 
and events in their relation to the Dharma in sense 1, 
i.e. from studying them as they are in their own ultimate 
reality. Nearly all scientific and philosophical systems 
agree in rejecting the appearance of the commonsense 
world as a false artificial construction, replacing it by an 
explanation of events based on intelligible entities of 
various kinds. The most obvious example is the atomic 
system. Behind the sensory appearance of the material 
world this system postulates another world, composed 
of atoms, fairly invisible and adequately grasped only by 
mathematical formulas. These atoms are that which is 
physically really there, a thorough understanding of their 
behaviour allows us to control the physical universe, 
and we can deduce from them the physical properties 
of things which our senses perceive. Likewise, the 
Buddhists assume that our common-sense view of the 
world is hopelessly distorted by ignorance and craving, 
and that neither the units into which we divide it, i.e. the 
"things" we believe to perceive, nor the connections we 
postulate between them, have much validity. What are 
"atoms" to the modern physicists, are the “dharmas” to 
the Buddhists. 


Phải đợi sang đến thói kỳ thứ hai của Phát giáo mới có su 
phân loại tất cả các phớp một cách có hệ thống. Cũng giống như 
đối với nguyên tử, phải mất một thời gian dài từ khái niệm khởi 
xướng của Demokritos cho đến sự nghiên cứu về sau chính xác 
hơn của Mendeleyev và Bohr. Những gì chúng ta có trong thời 
kỳ đầu là danh sách liệt kê con số các pháp, chẳng han như ngå 


A systematic classification of all dharmas had to wait for 
the second period, just as in this matter of atoms a long time 
passed between their initial conception by Demokritos and their 
more precise study by Mendeleyev and Bohr. What we have 
in this period are various numerical lists of dharmas - such as 


60 61 


Lược sử Phật giáo 


uán, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, được coi như những 
yếu tó tạo thành một cá thé con người. Hoặc luc nhập,? tức là 
mát, tai, mũi, lưỡi, thân và ý cùng với các đối tượng của chúng 
là sắc, thanh, huong, vi, xúc và pháp, tạo thành toàn bộ những 
kinh nghiệm có thể có của chúng ta. Một pháp là một sự kiện 
xảy ra bên ngoài con người, không thuộc một ai hay cá nhân nào, 
mà chỉ liên tục diễn ra một cách khách quan theo chiều hướng 
riêng của chính nó. Một tu sĩ Phật giáo được xem là đạt đến 
thành tựu đáng kể nhất khi người ấy có thể thành công trong 
việc tự biết rõ tất cả những gì trong tư tưởng mình nhờ vào các 
pháp đang diễn ra bên ngoài này, trong số đó người ấy nhận 
được từ truyền thống những danh sách rõ ràng mà không bao giờ 
có trong đó cái “tôi” mơ hồ và tai hại. Ngoài Phát giáo ra, không 
tôn giáo nào khác có được bất cứ điều gì tương tự như thế này 
trong sự rèn luyện tỉnh thần đối với tín đồ của họ, và điểm đặc 
thù của Phật giáo phần lớn được tìm thấy trong những gì được 
nói về các pháp khó nắm bắt này. 

Về phán Táng-già,? hoặc Giáo hội, có sự phân biệt giữa một 
tăng đoàn hữu tướng và một tăng đoàn uô tướng. Trước hết, giáo 
hội hữu tướng bao gồm tất cá chư tăng ni, và trong một nghĩa 
rộng hơn, bao gồm cả những nam nữ cư sĩ, những người ủng hộ 
Giáo hội và đã quy y Tam báo, nguyện giữ theo ndm giới.* Trong 
Giáo hội, người ta lai tôn xưng một số các biểu tượng uu tú nhất, 
các vị Hiền Thánh Tăng, tao thành Tăng-già chân thật. 


Việc đắp y vàng chỉ cho thấy là một người đã có đủ nhân 
duyên tốt đẹp để có thể tu chứng, nhưng việc này tự nó không 
đảm bảo chắc chắn cho sự thành công của người đó. Còn về phần 
các cư sĩ, địa vị của họ trong Giáo hội không có gì chắc chắn, 
và đối với nhiều vị tăng sĩ, dường như cư sĩ không có chút ảnh 
hưởng nào cả. 


Táng-già chân thật, hay Giáo hội vó tướng, bao gồm các 
! Cũng goi là ngũ ấm. 
? Lục nhập tức là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần 
3 Sańgha 
62 


A short history of Buddhism 


the five “skandhas”, i.e. form, feelings, perceptions, volitional 
impulses and consciousness, which were said to constitute 
the whole range of a human personality. Or the six external 
and internal sense-fields, i.e. eye, ear, nose, tongue, touch- 
organ and mind, as well as sight objects, sound-, smell-, taste-, 
touch- and mind-objects, which constitute the whole range of 
our possible experience. A “dharma” is an impersonal event, 
which belongs to no person or individual, but just goes along on 
its own objective way. It was regarded as a most praiseworthy 
achievement on the part of a Buddhist monk if he succeeded 
in accounting to himself for the contents of his mind with the 
help of these impersonal dharmas, of which tradition provided 
him with definite lists, without ever bringing in the nebulous and 
pernicious word "I". No other religion has included anything like 
this in the mental training of its adherents and the originality 
of Buddhism is to be found largely in what it has to say about 
these elusive dharmas. 

With regard to the Sañgha, or “community”, a visible and 
an invisible Church are distinguished. The visible community 
consists first of all of the monks and nuns, and then in a wider 
sense it also comprises the laymen and laywomen who support 
the monks, have taken their refuge with the three Jewels, and 
promise to observe the five precepts. Within this community a 
small elite constituted the true Sañgha. 

The wearing of the yellow robe merely shows that a man had 
exceptionally fine opportunities for spiritual attainment, but it 
does not render his spiritual success absolutely certain. As for 
the laymen, their status in the community was a most uncertain 
one, and for many of the monks they seemed to carry almost 
no weight at all. 

The true Saúgha, the invisible Church, consisted of the 


^ Nàm giói cüa hàng cu si, hay ngü giói, góm có các giói: khóng sát sanh, 
không trộm cáp, không tà dâm, không nói dối và không dùng các chát gây 
say, gây nghiện. 
63 


Lược sử Phật giáo 


vị Aryas,! tức là những người “cao quy" hay “thánh thiện”, các 
vị Hiền Thánh Tăng, tương phản với những kẻ trần tục bình 
thường, cũng thường gọi là “phàm nhân ngu muội”. 

Su khác biệt giữa thánh nhân và phàm nhân là nén tảng 
của giáo lý đạo Phật. Thánh nhân và phàm nhân được xem là có 
hai cách hiện hữu hoàn toàn tương phản nhau, được gọi là xuất 
thế và trần tục. Chỉ các vị thánh giả mới được xem là có một đời 
sống thực sự, còn những người phàm tuc chỉ tón tai một cách té 
nhat trong trạng thái rối rám, tối tám và không có mục đích. 

Không hài lòng khi phải sinh ra theo cách như một phàm 
nhân, các vị thánh đã trải qua một sự tái sanh về mặt tâm linh, 
hay cũng được hiểu là sự đạt đạo. Nói cách khác, các vị đã tự 
mình dứt trừ tất cả phan duyên, đạt đến mức có thể hướng sự tu 
tập của mình đến Niét-bàn một cách hiệu quả. Cái nhìn của một 
người phàm tục vé Niét-bàn thường bị ngăn trở bởi những điều 
trong cuộc sống mà họ tiếp cận theo một cách quá xem trọng. 
Tuy nhiên, nhờ vào công phu thiển quán lâu ngày, người ta có 
thể đạt đến một trạng thái mà mỗi khi có một đối tượng trần 
tục hiện ra trước mắt thì sẽ hoàn toàn thật tâm chối bỏ nó, như 
là một trở ngại hay sự quấy ráy. Một khi sự chán ghét này trở 
thành thói quen khắc sâu trong tâm ý, thì hành giả cuối cùng có 
thể nhận lấy Niét-bàn, cảnh giới không trói buộc, làm đối tượng 
quán chiếu. Khi ấy, vị này không còn là một phàm nhân nữa, mà 
bắt đầu được xếp vào hàng thánh giả. Sau đó, vị thánh giả này 
ngày càng ít bị chi phối hơn bởi những động lực của phàm nhân, 
nghĩa là những động lực được tao thành bởi lòng vị ky và niém 
tin sai lâm vào sự chân thật của những gì sinh khởi từ các giác 
quan, vốn chứa đựng đầy những sự tham lam, sân hận và si mé. 
Su tương phán khi hướng đến Niét-bàn làm bộc lộ ra tính chất 
tâm thường, vô nghĩa của tất cả những mối quan tâm thế tục, và 
tự thân Niét-bàn ngày càng trở nên một sức mạnh thúc đẩy tiềm 
ẩn sau bất cứ hành động nào. 

Có sự phân biệt bốn bậc thánh giả. Bậc thấp nhất là Dự 
luu? để chỉ rằng vi này đã bắt đầu hòa nhập vào con đường dẫn 


! Hán dịch nghĩa là Thánh giá. 


64 


A short history of Buddhism 


Aryas, the "noble" or “holy”ones, men who were contrasted with 
the common worldlings, also known as the "foolish common 
people" (bala-prthag-jana). 

The difference between these two classes of persons is 
fundamental to Buddhist theory. They are held to occupy two 
distinct planes of existence, respectively known as the “worldly” 
and the “supramundane”. The saints alone are truly alive, while 
the worldlings just vegetate along in a sort of dull and aimless 
bewilderment. 

Not content with being born in the normal way, the saints 
have undergone a spiritual rebirth, which is technically known 
as "winning the Path". In other words, they have detached 
themselves from conditioned things to such an extent that they 
can now effectively turn to the Path which leads to Nirvana. 
The worldling's vision of Nirvana is obstructed by the things of 
the world which he takes far too seriously. Through prolonged 
meditation he can, however, reach a state where each time a 
worldly object rises up in front of him, he rejects it wholeheartedly 
as a mere hindrance, or nuisance. Once this aversion has 
become an ingrained habit, he can at last take Nirvana, the 
Unconditioned, for his object. Then "he ceases to belong to 
the common people", he "becomes one of the family of the 
Aryans”. Thereafter he is less and less impelled by the motives 
of ordinary people, i.e. by motives which are a compound of 
self-interest and a misguided belief in the reality of sensory 
things and which contain a strong dosage of greed, hate, and 
delusion. The contrast with the vision of Nirvana reveals the 
insignificance and triviality of all these worldly concerns and 
Nirvana itself increasingly becomes the motivating force behind 
whatever is done. 

Four kinds of saints are normally distinguished. The lowest 
is called a "Streamwinner', to indicate that he has won contact 


? Srota-àpanna, tức là quả vi Tu-dà-hoàn (/R F2), Hán dich nghĩa là Du 
luu (TAŻ), cũng dịch là Nhập lưu (AA), nghĩa là “được dự vào, nhập vào 
dòng”, theo nghĩa ở đây là dòng thánh. 


65 


Lược sử Phật giáo 


đến cảnh giới không trói buộc. Những bậc còn lại được phân 
biệt theo số lần phải tái sanh sau khi chết — bác thấp nhất phải 
tái sanh nhiều nhất là bảy lân, bậc tiếp theo chỉ một lần và 
bậc thánh cao nhất, bậc A-/z-hớn,' quả vị cuối cùng và cao quý 
nhất của phương thức tu tập này, không còn tái sanh nữa. Hiền 
Thánh Tăng bao gồm tất cả các bậc thánh giả này, nhưng các vị 
A-la-hán là tôn quý nhất. 


4. CÁC BỘ PHÁI VÀ NHỮNG BẤT ĐỒNG 


Giáo hội Phật giáo không duy trì mãi được sự thống nhất, 
và chẳng bao lâu đã phân chia thành một số các bộ phái. Truyền 
thống Phát giáo Ân Độ thường nói đến 18 bộ phái như thế, 
nhưng đó chỉ là con số theo như truyền lại. Trong thực tế, ít nhất 
chúng ta cũng đã kể tên được hơn 30 bộ phái. Đức Phật không 
chỉ định ai là người tiếp nối cương vị của ngài,? và Phật giáo 
chưa bao giờ được biết là có một cơ chế quyền lực trung ương theo 
kiểu nhu Giáo hoàng của Thiên Chúa giáo hay giáo chủ Khalif 
của Hồi giáo. Vì những cộng đồng của các bộ phái gắn liền với 
những miễn khác nhau của Ấn Độ, nén các truyền thống địa 
phương đã phát triển. Mặc dù vậy, bất chấp sự phân chia về địa 
lý và giáo lý, các bộ phái nói chung vẫn duy trì được mối quan 
hệ ổn định với nhau. 


Không những là có các ty-kheo riêng lẻ liên tục di lại từ 
trung tâm này đến trung tâm khác, mà còn có việc tổ chức 
thường xuyên các cuộc hành hương của rất đông các tăng sĩ và 
cư sĩ đến chiêm bái những thánh địa ở Ma-hiét-dà? (nơi này đã 
trở thành thánh địa thiêng liêng nhờ mối quan hệ với cuộc đời 
đức Phật và ngọc xá-loi ngài để lại). Điều này tao ra sự pha trộn 
thường xuyên giữa các yếu tố khác biệt nhau nhiều nhất. Vì vậy, 
những vấn dé mà các bó phái đưa ra thảo luận hầu như đều gần 


! Bốn quả vi từ Tu-đà-hoàn, Tu-dà-hàm, A-na-hàm cho đến A-la-hán, theo 
tuân tự là bốn Thánh quả được nhắm đến trong quá trình tu tập của hàng 
Tiểu thừa. Trong đó, quả vị cuối cùng là A-la-hán đã dứt sạch lậu hoặc và 


66 


A short history of Buddhism 


with the Path which leads to the Unconditioned. The saints are 
characteristically disting-uished by the number of times they 
have to return to this world after death - the first kind must come 
back seven times at the most, the second only once, and the 
fourth, the Arhat, the finest and final product of this training, 
need never come back at all. The true Sañgha is the community 
of all these saints, but the Arhats are those most highly prized. 


4. THE SECTS AND THEIR DISPUTES 


The Buddhist community did not remain united for long and 
soon fell apart into a number of sects. Indian Buddhist tradition 
generally speaks of "eighteen" such sects, but that is a mere 
traditional number and in fact more than thirty are known to 
us, at least by name. The Buddha appointed no successor and 
Buddhism has never known a central authority like that of the 
Pope or the Khalif. As different communities fixed themselves 
in different parts of India, local traditions developed, though in 
spite of all geographical and doctrinal divisions the different 
sects generally speaking remained in constant communion with 
each other. 


Not only did individual monks constantly travel from one 
centre to another, but the institution of regular pilgrimages of 
masses of monks and laymen to the holy places of Magadha, 
which were hallowed by the life of the Buddha and by the relics 
of His body, caused a constant intermingling of the most diverse 
elements. The problems which the sects discussed remained 


thoát khói sinh tử. Tuy nhiên, theo quan điểm Đại thừa thì các vi này vẫn 
còn những lậu hoặc vi tế. 

? Mặc dù theo truyền thống của Thiền tông thì đức Phật đã truyền y bát cho 
ngài Ma-ha Ca-diếp, thừa nhận ngài là người kế tục. 

3 Magadha 


67 


Lược sử Phật giáo 


giống như nhau, và những giả thuyết làm nền tảng để xây dựng 
các giải pháp cũng đều như nhau. 


Thông qua việc tiếp xúc thường xuyên mà tất cả tín đồ Phật 
giáo đều duy trì được sự hiểu biết nhau. Các bộ phái khác nhau 
đều muốn có sự tổ chức và kinh điển riêng của mình. Mặc dù 
vậy, trong những tự viện vẫn có rất nhiều tăng sĩ thuộc các bộ 
phái khác nhau sống chung một cách hoàn toàn hòa hợp. Điều 
được thừa nhận rộng rãi là: mục đích đề ra có thể đạt đến bằng 
nhiều con đường khác nhau, và các bộ phái tỏ ra hết sức cảm 
thông nhau, cho dù thỉnh thoảng cũng có xảy ra tranh cãi gay 
gắt. Tất cả các bộ phái đều chia sẻ một giáo pháp chung, mặc 
dù cũng phải thừa nhận một điều quan trọng là hình thức giáo 
pháp truyền miệng thời ấy không phải ngắn gọn, dễ truyền đạt 
và dễ hiểu. Giáo pháp được trực tiếp khẩu truyền để tránh rơi 
vào những kẻ không thích hợp. Nhưng có quá nhiều điều, nên 
không một ai có thể một mình ghi nhớ hết. Do đó, các phần khác 
nhau của giáo pháp được truyền cho các vị tăng sĩ chuyên biệt, 
có thể học thuộc nằm lòng phán giáo pháp đó, chẳng han nhu 
Luật tạng, hoặc Kinh tạng, hoặc một phần của Kinh tạng, hoặc 
Abhidharma! .v.v... Những tăng sĩ có thé tung đọc thuộc lòng 
từng phán giáo pháp như vậy hinh thành nên những nhóm riêng 
biệt với những đặc quyền riêng, và chính sự hiện diện của họ đã 
góp thêm một phần vào sự phân chia của tăng đoàn. 


Chúng ta cũng không thể quên rằng, cho dù tổ chức Táng- 
già có mong muốn chống lại sự phân chia như vậy đến đâu đi 
chăng nữa, thì đó cũng không phải một tổ chức chỉ bao gồm 
giới tăng sĩ, mà còn có cả những cư sĩ, vốn là thành phần mà 
Tăng-già phải dựa vào về mặt kinh tế. Vì thế, đã nảy sinh một 
sự căng thẳng thường xuyên giữa một bên là những người xem 
Phật pháp như phương tiện dé tao ra một số ít các vị A-la-hán 
sống cách biệt trong các tự viện với sự nghiêm trì giới luật, và 
bên kia là những người muốn gia tăng khả năng mang lại sự 
giải thoát cho những người bình thường, cùng lúc chống lại ảnh 


1 Abhidharma, Hán dịch âm là A-ty-dat-ma (FT aw J#), dịch nghĩa là Vô tỷ 
pháp (&6;X) hay Tháng pháp (JŠ-3), cũng tức là Luận tang. 


68 


A short history of Buddhism 


thus roughly the same for all and so were the assumptions on 
which the solutions were based. 


Through constant contact all Buddhists thus remained 
mutually intelligible. The different sects tended to have their own 
organization and Scriptures. In many monasteries members 
of different sects nevertheless lived together in perfect amity, 
it was generally recognized that the goal may be reached by 
different roads and the sects showed great tolerance to each 
other, although occasional sharp religious invective was of 
course not entirely unknown. They all shared one common 
Dharma, although it is important to realize that the verbal 
formulation of this Dharma did not exist in a brief, handy and 
unambiguous form. It was transmitted orally, to prevent it from 
reaching those unfit to receive it, but there was so much of it 
that no one person could keep it all in mind. In consequence 
different parts of the scriptures were handed to specialists who 
knew by heart, say, the Vinaya or the Sutras, or a part of the 
Sutras, or the Abhidharma, and so on. The reciters of each part 
of the Scriptures formed separate corporations with privileges 
of their own and their very existence would add to the divisions 
within the Order. 


Nor must we forget that this Order, however much it might 
resent the fact, was not a self-contained entity, but had to co- 
exist with laymen on whom it was economically dependent. 
There was thus a constant tension between those who regarded 
the Dharma as a means for the production of a small elite of 
Arhats living in monastic seclusion in strict observation of the 
Vinaya rules, and those who wished to increase the chances of 
salvation for the ordinary people, while combating the authority 


69 


Lược sử Phật giáo 


hưởng của các vị A-ia-hứớn, và vận động cho việc nói lỏng các giới 
luật trong tự viện. 


Cuối cùng, chúng ta phải đề cập đến triết học như là một 
trong những nguyên nhân mạnh mẽ nhất của việc phân chia bộ 
phái. Để hiểu được vì sao triết học đã đóng một vai trò quyết 
định trong sự phát triển của Phật giáo cũng là điều không mấy 
khó khăn. Sự giải thoát ở những cấp độ cao hơn phụ thuộc vào 
việc tỉnh giác trong thiên quán về những yếu tố thực sự chi phối 
các tiến trình tâm linh của chúng ta. Trong khi tiến hành các 
phương pháp thién quán này, các tu sĩ phải đối mặt với những 
vấn đề hình thành nên lãnh vực triết học ở khắp nơi, chẳng 
hạn như tính chất và sự phân loại của tri thức, những vấn đề 
về nhân quả, về thời gian và không gian, về những tiêu chí để 
đánh giá thực tại, về sự tôn tại hay không tôn tại của một “bản 
ngã”... và nhiều vấn dé khác. Giờ đây, cần nhận ra một điều là, 
triết học khác với mọi ngành tri thức khác ở chỗ, nó cho phép 
có nhiều hơn một giải pháp cho mỗi vấn dé. Chính là từ nơi bán 
chất của sự vật mà những khác biệt về ý kiến chắc hẳn đã càng 
tăng thêm, khi tín đồ Phật giáo càng đi sâu hơn vào những vấn 
đề triết học có liên quan đến giáo lý. 


Rõ ràng là ở đây không thể nêu ra hết được hàng trăm điểm 
bất đồng giữa các tín dó Phát giáo, hoặc ngay cả việc dé cập 
đến tất cả các bộ phái. Có thể chỉ cần nói đôi điều về bốn hoặc 
năm bộ phái chính, còn những bó phái chi nhánh hãy tam thời 
gác lại. Biểu dó ở trang sau sẽ chỉ ra sự liên hé giữa các bó phái 
chính trong Tăng-già. 


70 


A short history of Buddhism 


of the Arhats and working for a relaxation of the monastic 
precepts. 


Finally we must mention philosophy as one of the most 
potent causes of sectarian divisions. It is not difficult to see 
why philosophy should have played a decisive role in the 
development of Buddhism. Salvation on its higher levels was 
made dependent on the meditational awareness of the actual 
facts governing our mental processes. In the course of carrying 
out these meditations, the monks came up against problems 
which everywhere form the field of philosophy, such as the nature 
and classification of knowledge, the problems of causality, of 
time and space, of the criteria of reality, of the existence or non- 
existence of a "self" and so on. Now it is a fact of observation 
that philosophy differs from all other branches of knowledge in 
that it allows of more than one solution to each problem. It is in 
the nature of things that the differences of opinion should have 
multiplied the more the Buddhists went into the philosophical 
impli-cations of their doctrine. 


It would be clearly impossible here to enumerate the literally 
hundreds of points of dispute among the Buddhists, or even 
to give an account of all the sects. It will be sufficient to say a 
few words about the four or five chief sects, and leave the sub- 
sects to look after themselves. The following diagram shows 
the affiliations between the main branches of the Order: 


71 


Lược sử Phật giáo 
Su phân chia các bộ phái 


140 năm sau Phát nháp Niết-bàn 
(khoáng 340 trước CN) 
200 năm sau Niết-bàn 
(khoáng 280 trước CN) 


Đại chúng bộ 
(Mahasanghika) 


Thượng toa bó 
(Sthaviravada) 


236 nám sau Niét-bàn 
(khoáng 244 truóc CN) 


Tru tu bó 
(Pudgalavada) 


Nhất thiết hữu bó 
Phân biệt bộ (Sarvastivada) 
(Vibhajyavada) 


Su phân chia trước nhất, giữa Dai chúng bó và Thượng toa 
bộ, phát khởi từ vấn dé dia vi thánh giả của các vị A-la-hán. Một 
vị tăng tên là Dai Thiên" đã nêu lên những nghi vấn về việc này. 
Ông đưa ra 5 điều dé cho rằng các vị A-la-hán không xứng dáng 
để được kính trọng giống như chư thiên, như một số nhóm trong 
tăng đoàn thường gán cho họ. Trong những điều ấy, ông dé cáp 
đến việc các vị A-la-hán có thể bị móng tinh, và biện luận rằng 
như vậy họ vẫn còn bị ảnh hưởng của những điều xấu xa hiện ra 
trong giấc mơ. Ngoài ra, các vị vẫn còn có những chỗ nghi ngờ, 
còn có nhiều điều chưa biết, và còn phụ thuộc vào sự dẫn dắt của 
người khác mới có thể đạt được sự giải thoát. Lập luận của Đại 
Thiên khơi dậy một cuộc tranh luận mà đa số trong tăng đoàn 
đã ngả vé theo ông. Vi thế, trường phái của ông tự lấy tên là Dai 
chúng bộ.? 


1 Maháàdeva 
"72 


A short history of Buddhism 


140 AN? (= 340BC?) 
Sthaviras 
200 AN (= 280BC?) 


Mahaàsaànghikas 


Pudgalavadin 
236 AN (2244BC?) 


Vibhajyavadins Sarvastivadin 


The first schism, between Mahaàsanghikas and Sthaviräs, 
was occasioned by the question of the status of the Arhats. 
A teacher by the name of Mahaàdeva arose, who claimed that 
in five points the Arhats fell short of the god-like stature which 
some sectionsof the community attributed to them. They could, 
among other things, have seminal emissions in their sleep, and 
that fact, so he argued, indicated that they are still subject to 
the influence of demonic deities who appear to them in their 
dreams. They are also still subject to doubts, ignorant of many 
things, and owe their salvation to the guidance of others. His 
thesis led to a dispute in which the majority took the side of 
Mahädeva, whose school in consequence called themselves 
the Mahasanghikas. 


? Mahasanghika 
3 AN = After Nirvāna: sau khi Phật nhập Niét bàn 


73 


Lược sử Phật giáo 


Những người chống lại lập luận của Đại Thiên hình thành 
một bộ phái khác gọi là Thượng tọa bô,! tự cho rằng ho cao quy 
và chính thống hơn. 


Đại chúng bộ vẫn tiếp tục tồn tại ở Ấn Độ cho đến hết thời 
kỳ thứ nhất, và đã có những phát triển quan trọng về giáo lý 
diễn ra trong bộ phái này. Tất cả những sự phát triển này, về cơ 
bản đã được xác định bởi quyết định đứng về phía những người 
bình thường chứ không phải các vị thánh giả, và do đó bộ phái 
này đã trở thành câu nối để những khát vọng của đa số di vào 
Phật giáo. 

Những học thuyết quan trọng nhất của Đại chúng bộ liền 
quan đến học thuyết về đức Phật và lý thuyết triết học. Chẳng 
hạn như quan niệm về đức Phật, họ cho rằng tất cả những gì có 
tính cách thế nhân, trần tục hay lịch sử đều không dính dáng gì 
đến đức Phật chân thật. Ngài là bậc siêu việt, vượt trên thế gian, 
không có bất cứ sự khiếm khuyết hay ô nhiễm nào. Ngài là bậc 
toàn trí, toàn năng, vô biên và bất diệt, mãi mãi an trú trong 
thiên định và không bao giờ có những trạng thái lơ đãng hay 
mê ngủ. Theo cách hiểu này, đức Phật trở thành một đối tượng 
lý tưởng của tín ngưỡng. Còn đức Phật có thật trong lịch sử được 
cho là hóa thân kỳ diệu của đức Phật siêu nhiên, được ngài hóa 
hiện ra trên thế gian này để giáo hóa chúng sanh. 


Trong khi ca ngợi tính siêu thế gian của đức Phật, bộ phái 
này đồng thời cũng cố gắng làm tăng thêm ý nghĩa cứu độ của 
ngài đối với những chúng sanh phàm tục. Theo đó thì đức Phật 
không biến mát khi nhập Niét-bàn, mà với lòng từ bi vô han 
cũng như thọ mạng vô lượng, ngài sẽ mãi mãi hóa hiện ra những 
vị sứ giả dưới mọi hình thức, và các vị này sẽ cứu giúp tất cả các 
loài chúng sanh theo nhiều cách khác nhau. Ảnh hưởng của ngài 
không chỉ giới hạn với một số ít người có thể hiểu được các giáo 
lý thám sâu của ngài, mà từ khi còn là một vị Bồ Tát, nghĩa là 
suốt một thời gian rất lâu trước khi thành Phật, thậm chí ngài 
đã tự nguyện sanh trong những cảnh giới đau khổ, làm thân thú 


1 Sthaviravada 


74 


A short history of Buddhism 


His adversaries took the name of Sthaviras, “the Elders”, 
claiming greater seniority and orthodoxy. 


The Mahaàsanghikas continued to exist in India until the end 
and important doctrinal developments took place within their 
midst. All these were ultimately determined by their decision to 
take the side of the people against the saints, thus becoming 
the channel through which popular aspirations entered into 
Buddhism. 


Their most important theories concern Buddhology and 
philosophical theory. As for the Buddha, they regarded 
everything personal, earthly, temporal and historical as outside 
the real Buddha, Who was transcendental, altogether supramun- 
dane, had no imperfections and impurities whatsoever, was 
omniscient, all-powerful, infinite and eternal, forever withdrawn 
into trance, never distracted or asleep. In this way the Buddha 
became an ideal object of religious faith. As for the historical 
Buddha, He was a magical creation of the transcendental 
Buddha, a fictitious creature sent by Him to appear in the world 
and to teach its inhabitants. 


While on the one side intent on glorifying the otherworldliness 
of the Buddha, the Mahasanghikas at the same time tried 
to increase the range of His usefulness to ordinary people. 
The Buddha has not disappeared into Nirvana, but with a 
compassion as unlimited as the length of His life, He will until 
the end of time conjure up all kinds of messengers who will help 
all kinds of beings in diverse ways. His influence is not confined 
to those few who can understand His abstruse doctrines. As a 
Bodhisattva, i.e. during the very long period which precedes 
His Buddhahood, He is even reborn in the "states of woe", 
becomes of His own free will an animal, a ghost or a dweller in 
hell and in many ways furthers the weal of those beings who 


75 


Lược sử Phật giáo 


vật, quỷ đói, hoặc sanh vào địa ngục, và bằng nhiều phương tiện 
để làm tăng thêm hạnh phúc cho những chúng sanh đang sống 
trong những điều kiện mà sự giáo hóa chắc chắn không được 
quan tâm đến. Không những chư Phật thị hiện nơi thế giới này, 
mà các ngài còn biến hiện khắp nơi trong toàn thể vũ trụ, hiện 
hữu ở khắp mọi nơi, trong tất cả các cõi thế giới. 


Hai triết thuyết sau đây của Dai chúng bó là quan trong hon 

hết: 

1. Đại chúng bộ cho rằng tư tưởng của chúng ta, trong bản 
chất tự nhiên, trong sự hiện hữu tự thân, trong thực chất 
căn bản nhất của nó, là hoàn toàn thuần khiết và không 
ngăn ngại. Những điều bất tịnh chỉ là bất chợt khởi lên, 
không bao giờ có thể thật sự thâm nhập hoặc gây ảnh 
hưởng đến sự thuần khiết nguyên thủy của tư tưởng. 


2. Đại chúng bộ ngày càng gia tăng sự hoài nghi vé giá trị 
của những tri thức qua ngôn ngữ và khái niệm. Một số 
người trong bộ phái này cho rằng tất cả những chuyện 
thế gian là không thực, bởi vì đều do tà kiến mà có. Chỉ 
có những gì vượt trên thế pháp, và có thé goi là “ánh 
bhông”, vắng lặng tất cả các pháp, mới là chân thật. Một 
số khác lại cho rằng hết thảy mọi thứ, thế gian và xuất 
thế gian, tuyệt đối và tương đối, luân hồi và Niét-bàn, 
cũng đều là những ảo tưởng, không thật. Tất cả những gì 
chúng ta có được là những cách diễn đạt bằng ngôn ngữ 
mà không có gì là thực sự tương ứng cả. Với triết thuyết 
này, Dai chúng bộ đã sớm gieo mầm móng để về sau nảy 
sinh Phật giáo Đại thừa trong thời kỳ thứ hai. 

Su phân chia thứ hai, giữa Tru tý bộ! và Thượng tọa bộ 
liên quan đến vấn dé sự hiện hữu của cá thé hay “cới tôi”. Lúc 
mới thành lập, những người theo chủ thuyết “hữu ngã” được gọi 
là Độc tit bộ, theo tên người sáng lập. Về sau này, họ được biết 
đến nhiều hơn với tên goi là Tru tý bộ. Mặc dù không theo đúng 
giáo lý của Phật,? nhưng có đôi lúc họ vẫn lôi cuốn được đông 


1 Pudgalaváda, Tru tử bộ, hay còn goi là Độc tử bộ (Vatsiputriyas), theo tên 
của vị tăng sáng lập là Độc Tử (Vatsa). 
? Bộ phái này nêu ra giả thuyết về một cái “ngã” 


76 


tiém ẩn trong mỗi con người. 


A short history of Buddhism 


live in conditions in which wisdom teaching must fall on deaf 
ears. Nor are Buddhas found on this earth alone, but they fill 
the entire universe, and exist here and there everywhere, in all 
the world systems. 


Two of the philosophical theories of the Mahdsan-ghikas are 
of outstanding importance: 


1. They taught that thought, in its own nature, its own being, 
in its substance, is perfectly pure and translucent. The 
impurities are accidental to it, never enter into or affect 
its original purity, and remain "adventitious" to it. 


2. The Mahasanghikas were in the course of time led to 
an increasing scepticism about the value of verbalized 
and conceptualized knowledge. Some of them taught 
that all worldly things are unreal, because a result of 
the perverted views. Only that which transcends worldly 
things and can be called “emptiness”, being the absence 
of all of them, is real. Others said that everything, both 
worldly and supramundane, both absolute and relative, 
both Samsara and Nirvana, is fictitious and unreal and 
that all we have got is a number of verbal expressions 
to which nothing real corresponds. In this way the 
Mahasanghikas early implanted the seeds which came 
to fruition in Mahayana Buddhism in the second period. 


The second split, between the Pudgalavadins and the 
Sthaviras, concerned the question of pudgala, or "person". At 
the beginning of their history the "Personalists" were called 
Vatsiputriyas, after their founder, whereas later on they were 
better known as the Sammitiyas. Although barely orthodox, 


Tuy ho có nói khác di đôi chút, nhưng thực chất vẫn chính là tự ngã (atman) 
mà đức Phật đã bác bỏ. 


T 


Lược sử Phật giáo 


đảo người theo, như chúng ta có thể thấy ở sự kiện ngài Huyền 
Trang vào thế ky 7 đã đếm được đến 66.000 ty-kheo theo bộ phái 
này trong tổng số 250.000 ty-kheo trên toàn cõi Ấn Độ. 


Giáo điều cơ bản của triết học Phát giáo cho rằng tu ngã! 
của con người chỉ là một biểu hiện sai lầm, và không nên để ý 
niệm vé tu ngã xen vào trong khái niệm về thực tại như vốn 
có, cho dù là dưới bất cứ hình thức nào. Những người theo chủ 
thuyết hữu ngã đã thách thức quan điểm này, và cho rằng bên 
cạnh các pháp vô ngã vẫn có một cái “ngỡ” phải xem xét đến. 
Họ dẫn chứng nhiều phần đáng tin cậy trong kinh điển để hậu 
thuẫn cho quan điểm của họ. Chẳng hạn như họ rất thường trích 
dẫn câu này: “Có một người, khi sinh ra trên thế giới này là sinh 
ra vi hạnh phúc của nhiều người. Người đó là ai? Chính là Nhu 
Lai.”? Những người phản đối vẫn phải thừa nhận những câu 
trích dẫn tương tự như thế, nhưng luôn cho rằng chúng không 
mang nghĩa theo như họ đã diễn dịch, bởi vì trong những lời ấy, 
đức Phật chỉ tùy thuận mà sử dụng ngôn ngữ cho thích hợp với 
sự mê tối của chúng sanh mà thôi. 


Những người chủ trương hữu ngã còn cho rằng tu ngã là một 
thực tại theo nghĩa tuyệt đối. Chính tu ngã là yếu tố chung, là 
một sự nối kết cho những tiến trình nối tiếp nhau xảy ra trong 
một cá nhân cụ thể trải qua nhiều đời sống, để cuối cùng đạt đến 
Phật quả. Song song với lý thuyết này, Trụ tử bộ còn rất quan 
tâm đến việc định nghĩa mối quan hé giữa tự ngã và các uán theo 
một cách sao cho không mâu thuẫn với những nguyên tắc chủ 
yếu trong giáo lý của đức Phật và cũng để loại trừ niềm tin sai 
lầm về tự ngã. Họ dạy rằng: “Tự ngã không giống vói các uán, 
cũng khóng nằm trong các uán, và bhông nằm ngoài các uán." 
Có thé nói là khái niệm tu ngã đưa ra một kiểu cấu trúc thống 
nhất cho những yếu tố thuộc vé tinh thần và thé chất. Vì váy, tu 
ngã không thể diễn đạt bằng lời, và cũng không thể định nghĩa 
được, cho dù là ở bất cứ khía cạnh nào. Tự ngã chân thật và siêu 


1 Atman 
? Tathagatà 


78 


A short history of Buddhism 


they were at times strong in numbers, as we can see from the 
fact that Yuan Tsang in the seventh century counted 66,000 
Personalist monks, out of a total of 250,000 in the whole of 
India. 


It was a fundamental dogma of Buddhist philosophy that 
personality is a token of falsehood and that no idea of "self, 
in whichever form it might appear, ought to have a place in 
the conception of reality as it actually is. The Personalists 
challenged this position and claimed that in addition to the 
impersonal dharmas there is still a Person to be reckoned with. 
They could adduce much scriptural authority in favour of their 
views. They were, for instance, fond of quoting the remark: 
"One person, when He is born in the world, is born for the weal 
of the many. Who is that one person? He is the Tathagata." 
Their opponents had to admit these and many other passages, 
but they maintained that they do not mean what they say, since 
in them the Buddha only conformed to the linguistic usage of 
an ignorant world. 


The Personalists on the other hand taught that the Person is 
a reality in the ultimate sense, which provides a common factor 
or link for the successive processes occuring in a self-identical 
individual, over many lives, up to Buddhahood. At the same 
time the Pudgalavadins took great care to define the relation of 
the Person to the skandhas in such a way as not to contradict 
the essential principles of the Buddha's teaching and so as to 
exclude the "erroneous belief in a self. "The Person is neither 
identical with the skandhas, nor is he in the skandhas, nor 
outside them", so they taught. He provides, as we would put it, 
.a kind of "structural unity" for the psycho-physical elements. As 
such he is "ineffable", indefinable in every respect whatsoever. 


79 


Lược sử Phật giáo 


việt của một người quả thật tỉnh tế đến mức chỉ có các đức Phật 
mới có thể nhìn thấy được. 


Trụ tử bộ là biểu hiện cho sự phản ứng của những tri thức 
thông thường chống lại tính cách không chắc chắn của lý thuyết 
về các pháp dưới những hình thức quá cứng nhắc. Họ đã gây ra 
sự khó chịu thường xuyên cho những người bất đồng thuộc các 
bộ phái khác trong nhiều thế kỷ. Và trong một chừng mực nào 
đó, bộ phái này có thể nói là tiền thân của triết học Đại thừa. 
Có sự tương đồng gần gũi giữa ty ngã của họ với chán như! hoặc 
tánh không của phái Trung luận.? Và tang thúc? của Duy thúc 
tông! lại có nhiều chức năng mà những người chủ truong hữu 
ngã này đã gán cho tu ngã của họ. 


Su phân chia thứ ba là giữa NAát thiết hữu bộ và Phân biệt 
bộ, bắt nguồn từ giáo lý bán thé toàn hữu? của Katyayamputra, 
cho rằng không chỉ riêng hiện tại, mà cả những sự kiện trong 
quá khứ và tương lai đều là có thật. Dường như vua A-duc đã 
đứng về phía của Phân biệt bộ, và vì thế Nhất thiết hữu bộ 
chuyển về phía Bác và giáo hóa xứ Kashmir, nơi mà về sau tiếp 
tục là trung tâm của họ trong hơn một ngàn năm. 


Khi chúng ta xem xét đến việc hành thién cán bản của Phật 
giáo, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi vấn đề hiện hữu 
của những sự kiện quá khứ và tương lai lại dường như quá quan 
trọng. Giữa những tính chất không thỏa mãn của thế giới này, 
tính chất vô £hường là quan trọng hơn hết. Và công việc của một 
thiền giả là khắc sâu điều ấy trong tâm trí đến mức tối đa, để có 
thể làm tăng thêm sự nhàm chán đối với những vấn đề thế tục. 
Trong tương quan này, hành giả phải chọn lấy một sự việc, hay 
một pháp, và quán xét sự sinh khởi rôi diệt đi của nó, nghĩa là 
quán xét pháp ấy hiện đến như thế nào, phát triển như thế nào 
và diệt mất như thế nào. 


3 Tüthatà 

? Madhyamaka 

3 Alaya-vijfiana, cũng goi là A-lai-da thức hay Hàm tàng thức. 
^ Yogacara, hay còn gọi là Du-già hành tông. 


80 


A short history of Buddhism 


A man's true, transcendental Self is indeed so subtle that only 
the Buddhas can see it. 


ThePudgalavadinsrepresentedthe reaction ofcommonsense 
against the improbabilities of the dharmas theory in its more 
uncompromising forms. They provided over the centuries 
a constant irritant to disputants of other sects and in some 
ways they were the forerunners of Mahayana philosophy. 
There exists a close analogy between the pudgala and the 
Suchness, or Emptiness, of the Madhyamikas, and the "Store- 
consciousness" of the Yogacarins had many of the functions 
which the Personalists assigned to the pudgala. 


Thirdly, the split between Sarvastivadins and Vibhajyavadins 
was occasioned by the pan-realistic ontological doctrine of 
Katyayamputra, who taught that not only the present, but also 
past and future events are real. It appears that ASoka sided with 
the Vibhajyavadins and that in consequence the Sarvastivadins 
went North and converted Kashmir, which remained their centre 
for more than a thousand years. 


When we consider the basic practice of Buddhist meditation, 
itis not surprising that the problem of the existence of past and 
future events should have seemed so important. Among the 
unsatisfactory features of this world the pride of place belonged 
to impermanence and it was the task of the Yogin to impress its 
full extent on his mind so as to further his distaste for worldly 
things. In this connection he had to take an event, or dharma, 
and see its "rise and fall", i.e. how it "comes, becomes, goes". 


5 Giáo lý này cho rằng bản thé của sự vật luôn luôn hiện hữu, và vì thế, thực 
tại đồng thời bao hàm cả quá khứ, hiện tại và vị lai. 


81 


Lược sử Phật giáo 


Một khi hành giả đã quen với việc đặt quá khứ tương phản 
với hiện tại và tương lai, thì rất có thể người đó sẽ trở nên tò mò 
muốn biết xem liệu chỉ có hiện tại là hiện hữu, hay cả quá khứ 
và tương lai cũng hiện hữu? Nếu duy nhất chỉ có hiện tại hiện 
hữu, thì việc này sẽ gợi lên thêm vấn đề sự kéo dài của hiện tại 
mà nhiều người cho là chỉ trong một thoáng vô cùng ngắn ngủi. 
Trong trường hợp đó, sẽ không có gì tổn tại kéo dài qua thời 
gian, và người ta buộc phải cho rằng sự việc bị mất đi và được 
tái tạo trong từng khoảnh khác. 


Nhưng theo Katyayamputra, điều này tạo ra những khó 
khăn không chỉ cho những tri thức thông thường, mà cả cho 
giáo lý nghiệp quả và sự báo ứng của Phật giáo nữa. Bởi vì, nếu 
như một hành động từ quá khứ, vốn đã không tón tai ngay sau 
khi diễn ra, lại có thể đưa đến một kết quả tốt hoặc xấu trong 
nhiều năm sau đó, vậy thì trong trường hợp ấy, có một điều gì đó 
không tôn tại mà vẫn hoạt động và tạo ra tác động trong khi nó 
không tôn tại. Bởi thế, Katyayamputra cho rằng, cũng tương tu 
như vậy, những hiểu biết về các đối tượng quá khứ và tương lai 
như được xác định bởi trí nhớ và dự báo sẽ không thể có được, 
bởi vì không thể có bất cứ một sự hiểu biết nào, nếu như không 
có một đối tượng thật sự của tâm trí. Từ đó, ông đưa ra lý thuyết 
toàn hữu, trở thành một luận dé đặc biệt của Nhất thiết hữu bó.! 
Thuyết này tránh được những vấn đề nêu trên, nhưng thay vào 
đó lại gợi lên nhiều vấn để khác. Và để có thể đứng vững được 
cần phải có thêm một cấu trúc thượng tâng đồ sộ với rất nhiều 
giả thuyết phụ thuộc. 

Mặc dù bám víu vào một học thuyết nhiều khúc mắc, nhưng 
Nhất thiết hữu bộ vẫn trở thành một trường phái đáng kể nhất 
trên tiểu luc địa Ân Độ. 


Kết quả của cao trào quan tâm đến các vấn đề triết học là 
trường hợp đầu tiên về một loạt những kinh văn được sáng tạo 


! Ngay tên gọi của bộ phái này cũng nói lên điều đó. Họ còn được gọi với tên 
đầy đủ hơn là Thuyết nhất thiết hữu bộ, và gọi vắn tắt là Hữu bộ. Dù gọi 
theo tên nào, nét đặc trưng nhất vẫn được nêu lên, đó là việc họ cho rằng 
tất cả đều hiện hữu, cả quá khứ, hiện tại và vị lai. 


82 


A short history of Buddhism 


Now, once a monk had got used to contrasting the past with 
the present and future, he might well become curious to know 
whether only the present really exists, or also the past and 
future. If only the present exists, this raises the further point 
of its duration, which many regarded as lasting just one single 
instant. In that case no thing will endure for any length of time, 
and one must assume that it is annihilated and re-created from 
instant to instant. 


This raises difficulties not only for the commonsense, but 
according to Katyayamputra, also for the Buddhist doctrine of 
karma and retribution. For if a past action, which has ceased to 
exist immediately after taking place should lead to a reward or 
punishment many years later, then in that case something which 
does not exist is operative, has an effect, at a time when it does 
not exist. Likewise, so Katyayamputra thought, the knowledge of 
past and future objects, as attested by memory and prediction, 
would be impossible, since no knowledge is possible without an 
actual object in front of the mind. In consequence he evolved 
the pan-realistic theory, which became the peculiar thesis of the 
Sarvastivadins. It avoided the difficulties mentioned above, only 
to introduce many others in their stead and a vast superstructure 
of auxiliary hypotheses was required to make it tenable. 


In spite of their addiction to a rather tortuous scholasticism, 
the Sarvastivadins became the most significant school on the 
Indian subcontinent. 


As the result of the emergence of an interest in philosophical 
questions we have the first instance of a whole class of 
canonical literature being created to meet a new situation. The 


83 


Lược sử Phật giáo 


ra để đáp ứng với hoàn cảnh mới. Bộ A-ty-dat-ma rõ ràng là 
đã được soạn ra sau lần phân chia thứ ba của các bộ phái. Nội 
dung bảy cuốn A-ty-dat-ma của Nhất thiết hữu bộ khác xa với 
nội dung bảy cuốn của Thượng toa bộ,'một nhánh phân chia từ 
Phân biệt bó.? Một số các bó phái khác, nhu Kinh luong bó? đã 
tiến xa hơn đến chỗ phán bác lại tính xác thực của cá bó A-ty- 
dat-ma. Từ khoảng năm 220 trước Công nguyên trở đi, đã có rất 
nhiều nỗ lực tinh thần để cho ra đời những bó sách này, vốn là 
những tài liệu hướng dán cần thiết cho phuong pháp thiên quán, 
chỉ rõ những sự kiện nào có thể xem là căn bản cho người khởi 
đầu, và những sự kiện khác được chúng tạo thành như thế nào, 
và chúng tạo điều kiện tương tác với nhau như thé nào.v.v... 

Trước khi kết thúc việc nói về các bộ phái, chúng ta có thể 
dé cập thêm một số điểm bất đồng về các vấn dé được quan tám 
rộng rãi hơn. 

Khái niệm khó nắm bát về Niét-bàn đã là chủ dé tranh 
luận. Nếu Niét-bàn là vượt ngoài nhận thức, vậy liệu Niét-bàn 
có thật tồn tại hay không? Và có thể tạo ra được ảnh hưởng gì 
không? Niét-bàn có phải là trạng thái duy nhất vượt ngoài nhận 
thức, hay không gian cũng là vượt ngoài nhận thức ? Liệu có sự 
khác biệt nào giữa Niét-bàn của chu Phát và Niét-bàn của những 
người khác hay không? Và nếu có, thì khác biệt đó là gì? 


Ngoài ra còn có nhiều quan tâm đến việc xác định những 
tiêu chí của sự chứng ngộ hoàn toàn, bát thối chuyển. Và do đó 
cũng dẫn đến rất nhiều tranh luận về việc liệu có khi nào các 
vị A-la-hán và các bác thánh khác có thể bị thối chuyển hay 
khóng? Và ké tü khi nào thi su giái thoát cüa ho có thé duoc dám 
báo chác chán? 


Về vấn dé cái chết, vốn luôn ám ánh trong tâm trí người tu 
tập, người ta tự hỏi rằng, liệu giờ chết của mỗi người có luôn luôn 
được xác định trước bởi nghiệp quả của người ấy, hay một cái 
chết sớm hơn và không được xác định trước cũng có thể xảy ra? 


1 Theraváda 
? Vibhajyaváda 
3 Sautràntika 


84 


A short history of Buddhism 


Abhidharma books were clearly composed after the third division 
of the schools. The contents of the seven Abhidharma books of 
the Sarvastivadins differ greatly from those of the seven books 
of the Theravadins, who are an offshoot of the Vibhajyavadins. 
Some sects, like the Sautrantikas, went so far as to contest 
the authenticity of all Abhidharma works. A great mental effort 
went, from about 200 BC onwards, into the production of these 
books, which are technical handbooks of meditation, teaching 
what events can be regarded as elementary, how others are 
composed of them, how they condition each other, etc. 


Before we leave the schools, we may mention a few 
more points of disagreement on questions of a more general 
interest. 


The elusive concept of Nirvana came in for some discussion. 
If itis unconditioned, does it exist, and can it have effects? Is it 
the only unconditioned thing, or is space also unconditioned? Is 
there any difference between the Nirvana of the Buddhas and 
that of other people, and what is it? 


There was also much interest in determining the criteria 
of a definite achievement, which cannot again be lost. There 
was therefore much debate on when and whether the Arhats 
and other saints can "fall back" and from when onwards their 
salvation is assured. 


On the subject of death, always present in the minds of these 
ascetics, one wondered whether the hour of death is definitely 
fixed by karma, or whether a premature and untimely death is 
possible. 


85 


Lược sử Phật giáo 


Cũng có nhiều bất đồng về những gì sẽ theo sau cái chết. Có 
5 trường phái tin rằng việc tái sinh vào một thân xác mới xảy 
ra ngay tức thì sau khi chết. Trong khi đó, 5 trường phái khác 
cho rằng có một giai đoạn chuyển tiếp sau khi chết, kéo dài đến 
49 ngày.! Và suốt thời gian đó, trong hầu hết các trường hợp, 
tâm thức dần dần chuẩn bị đời sống mới cho chính mình. Trong 
trường hợp của một số các vị thánh, khoảng thời gian này được 
dùng để đạt đến Niét-bàn mà ho đã không đạt được khi còn 
sống. 


5. CƯ SĨ 


Cho đến lúc này, chúng ta đã phác thảo sơ qua được những 
quan điểm cơ bản và mục tiêu của hàng tăng sĩ xuất gia, những 
người hình thành nên phần cốt lõi chính yếu của Phật giáo. Thế 
còn về những tín đồ Phật giáo không theo đuổi đời sống xuất gia, 
nhưng nếu không có họ thì hàng tăng sĩ không thể có đủ điều 
kiện dé tu tập thién quán, những người ấy thì sao? Vị trí của ho 
như thế nào trong bức tranh toàn cảnh? Họ được giao cho thực 
hiện những điều gì? Và tăng sĩ đã làm được những gì cho họ? 


Nếu một cư sĩ cảm thấy ràng buộc với gia đình và không 
thể thoát ly để sống cuộc sống không nhà, người ấy được cho là 
không đủ phước duyên. Và phước duyên thì phụ thuộc vào những 
gì mà một người đã làm từ trong quá khứ và những gì làm giới 
hạn khả năng gặp được các điều kiện tốt để tu tập của người ấy. 
Trong một vài trường hợp ngoại lệ được ghi nhận, một số cư sĩ 
chưa từng xuất gia vẫn đạt được sự giải thoát sanh tử. Tuy nhiên, 
nói chung thì sự giải thoát của cư sĩ không thể đạt được ngay 
trong hiện tại, chỉ có thể được đảm bảo với điều kiện là cho đến 
một đời sống tương lai họ đã tạo đủ phước duyên để có thể bước 
vào thế giới tự do của một đời sống trong tự viện. 


Về mặt tín ngưỡng, công việc duy nhất mà một cư sĩ có thể 
làm trong hiện tại là làm tăng thêm phước báu của mình. Phật 
giáo chỉ ra 4 phương thức để cư sĩ có thể làm điều đó: 


! Giai đoạn này được gọi là giai đoạn mang thân trung ấm, có được dé cập 
đến trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Về những giải thích chỉ tiết hơn, độc giả 


86 


A short history of Buddhism 


There was also disagreement on what follows on death: five 
schools believed that death is instantly followed by rebirth in 
another organism, whereas five other schools taught that death 
would be followed by an "intermediary existence" of up to forty- 
nine days, during which in most cases the new incarnation 
slowly prepared itself. In the case of certain saints this interval 
is used for the attainment of the Nirvāna which escaped them 
during this life. 


5. THE LAITY 

We have now sketched the basic opinions and aims of 
the homeless monks who constitute the essential core of the 
Buddhist world. But what about those Buddhists who were not 
monks, what about the laity without whom the monks could not 
possibly carry on their meditations? What is their place in the 
scheme of things? What are they given to do? And what do the 
monks do for them? 


If a layman feels tied to his home and unable to escape from 
it into the homeless life, it is due to his deficiency in a quality 
called "merit", which depends on what he has done in the past 
and which circumscribes his access to spiritual opportunities. A 
number of exceptional cases are recorded of laymen having won 
deathlessness without previously entering the Order. Generally 
speaking, however, their salvation is out of the question at 
present, and can be assured only on condition that by a future 
life they have accumulated sufficient "merit" to make the jump 
into the social freedom of the monastic life. 


The layman's one and only religious task at present can be 
to increase his store of merit. The Buddhist religion offers him 
four avenues for doing so: 


có thể tim doc trong quyển Người Tây Tang nghĩ vé cái chết (hay Người 
chết đi về đâu) (Nguyễn Minh Tiến biên soạn, NXB Tôn giáo, 2004) 


87 


Lược sử Phật giáo 


a. 


Vâng giữ theo 5 giới, hoặc ít nhất cũng là bắt đầu với một 
phần nào trong đó. Vào các ngày rằm hoặc đầu tháng, cư 
sĩ có thể giữ thêm 3 giới nữa.! Đó là ăn chay và không 
ăn sau lúc giữa trưa, không tham gia các cuộc giải trí thế 
tục, và không dùng các loại dâu thơm hoặc đồ trang sức. 
Một số người còn giữ thêm 2 giới nữa,? đó là không nằm 
hoặc ngồi trên giường ghế cao rộng và không nhận tiền 
bạc hay các vật quý giá. 


. Đặt niềm tin sâu vững vào ngôi Tam bảo. Vun đắp niêm 


tin là điều lành thích hợp đối với cuộc sống có gia đình. 
Nhưng niềm tin vào Tam báo không nhất thiết phải là 
duy nhất, không loại trừ việc thờ cúng ông bà hoặc các 
tập tuc chung của xã hội. Ngôi Tam báo không phải là 
một kiểu thánh thân đố ky, khó chịu về việc gia chủ thờ 
kính các vị thân hộ mệnh của quốc gia hay bộ tộc. 


. Cư sĩ phải có lòng rộng lượng, không tham tiếc, nhất 


là đối với các vị tăng sĩ, và cúng dường cho các vị càng 
nhiều càng tốt, không những để các vị duy trì những nơi 
tự viện, mà còn cả những nơi thờ kính không có người ở 
nüa.? Trong một chừng mực nào đó, công đức tạo ra do 
việc cúng dường là tùy thuộc vào đức độ của người thọ 
nhận. Vì thế, những vị đệ tử của Phật, và đặc biệt là các 
vị A-ia-hán, là những mảnh ruộng phước! tốt nhất để gieo 
mầm công đức. 


. Cư sĩ còn có thể thờ kính ngọc xá-iợ¿ của Phát để lai. Thái 


độ thực sự của tín đồ Phát giáo đối với ngọc xá-Ioi từ răng 
và xương Phật để lại thật khó có thể mô tả bằng những từ 
ngữ mà người phương Tây đã hiểu được. Nếu dùng từ “cầu 
nguyện” đức Phật thì rõ ràng là không thể được, vì họ cho 
rằng ngài không còn nữa mà đã nhập Niét-bàn , nghĩa là 
hoàn toàn không hiện hữu nữa đối với thế gian này. Ngay 


! Tức là thọ Bát quan trai, bao gồm 8 giới. 

? Tức là Thập giới. Việc giữ 8 giới hoặc 10 giới còn có điểm khác với 5 giới 
ở chỗ là giới “không tà dâm” trở thành giới “không dâm dục”. Cư sĩ trong 
ngày thọ Bát quan trai không làm chuyện dâm dục dù là với bất cứ ai. 


88 


A short history of Buddhism 


. He must observe the five precepts, or at least some of 


them. On feast days, every fortnight, he may add to them 
another three, i.e. he fasts, avoids worldly amusements, 
and uses neither unguents nor ornaments. A few 
Observed still two more precepts, i.e. they did not sleep 
on a high, big bed and they accepted no gold or silver. 


. He must have devotion for the Three Treasures and faith 


is the virtue apposite to a householder's state of life. But 
this faith is not an exclusive one and does not entail a 
rejection of his ancestral beliefs and of the Brahmanic 
religious usages of his social environment. The Triple 
Jewel is not a jealous God and is not displeased by the 
worship of the deities of a man's country or caste. 


. He must be generous, especially to the monks, and give 


as much as possible to them, not only for their upkeep, 
but also for religious buildings inhabited by no one. To 
some extent the merit produced by gifts depends on the 
spiritual endowments of the recipient, and therefore the 
sons of Sakyamuni, and in particular the Arhats, are the 
best possible "field for planting merit". 


. He may worship the relics of the Buddha. The actual 


attitude of the Buddhists to these teeth and bones is 
difficult to describe in terms readily understood in the 
West. It is obviously impossible for them to "pray" to the 
Buddha, for the reason that He is no longer there, being 
in Nirvana, i.e. extinct as far as this world is concerned. 
It is even doubtful whether the word "worship" is a very 


3 Tức là các tháp Phật, dén thờ... 
^ Thuật ngữ Phật giáo gọi là phước điền. 


89 


Lược sử Phật giáo 


cả khi dùng từ “¿hờ kính” cũng vẫn còn đáng ngờ vì không 
biết là có thích hợp hay chăng. Trước khi có sự ra đời của 
nền công nghiệp hiện đại, con người ở khắp nơi đều nhìn 
vào thế giới như một cõi huyén bí có vô số những khá 
năng xảy ra bất cứ điều gì, và rất nhiều những sức manh 
vô hình, đầy ý nghĩa và biết bao nhiêu điềm báo đáng 
chú ý. Ở Ấn Độ, kiểu chào chắp hai tay lại và đưa ra phía 
trước! là tập quán chào hỏi thông thường, trong đó không 
hề có sự cố chấp độc đoán, ý thức nô lệ hay sự mê tín sùng 
bái ngẫu tượng. Những điều này tác động rất ít đến người 
có đức tin chân chính, và không giới hạn được sự tự do 
trong nội tâm của họ. Đức tin nhiệt thành đã tạo ra trong 
thế giới Phật giáo vô số những thánh điện? và bảo tháp, 
đã trở thành đối tượng sùng bái đặc biệt của hàng Phật 
tử tại gia. Tuy vậy, việc sáng tạo ra và thờ phụng các ảnh 
tượng của Phật đã xuất hiện khá trễ, rất có thể là không 
sớm hơn thế kỷ thứ nhất. 


Nếu một cư sĩ thực hành 4 điều lành như trên thì sẽ có một 
cuộc sống hạnh phúc, và sau khi chết sẽ được sanh về các cõi 
trời. Vua A-dục đã thể hiện rất tốt những tính chất của Phật 
giáo theo như được hiểu bởi hàng cư sĩ. Trong giáo lý đạo Phật, 
nhà vua coi trọng nhất hai việc là không gây hại đến kẻ khác! 
và có lòng từ đối với mọi ngudi.” Các sắc lệnh của ông có nhiều 
chỗ tán dương và thúc đẩy việc thực hành những điều lành đơn 
giản, và chúng ta cũng nghe nói nhiều về sự cần thiết của lòng 
hiếu thảo. Nhưng trong đó không nói đến những tư tưởng sâu sắc 
hơn hoặc những giáo lý cơ bản về đức tin. Cũng không thấy đề 
cập đến Tu diệu đế, Bát chánh đạo, giáo lý nhân quả, hoặc ngay 
cả đến Niét-bàn hay các phẩm chất siêu việt của một vị Phát. 


Vậy thì giới tăng sĩ mang lại được những lợi ích gì cho hàng 
cư sĩ? Họ làm tăng thêm hạnh phúc về cả hai mặt tỉnh thần và 
vật chất cho cư sĩ. 


1 Namasküra, tu thế chào theo truyền thống của Ấn Độ. Tiếng Anh gọi tư thế 
này là Namaskar. 


90 


A short history of Buddhism 


suitable one. Before the advent of modern industrialism 
men everywhere looked upon the world as a mysterious 
realm of boundless possibilities, full of invisible forces, 
meaningful and replete with significant hints. The posture 
of namaskara, in which the folded extended palms are 
held forth, is the customary mode of greeting in India. 
Bigotry, servility and superstitious idolatry do not enter 
into it. All these things rest very lightly on the true believer 
and do not constrain his inner freedom. The fervour of 
the faithful filled the Buddhist world with innumerable 
shrines (caitya) and Stupas, which became the object 
of the special devotion of householders. The creation 
and cult of Buddha images is, however, fairly late, and 
unlikely to go back before the first century AD. 


If a layman well observes these four duties, he will be happy 
in this life, and after his death he will be reborn in heaven, or in 
paradise. The Emperor A$oka well exemplifies the character of 
Buddhism as understood by the laity. Among Buddhist doctrines 
he regarded as the two most important ones the avoiding of doing 
harm to others (ahirhsa) and the active benevolence towards 
them (maitri). His edicts contain many moral exhortations to the 
practice of the simple virtues and we also hear much about the 
need for piety. But there is nothing in them about the deeper 
ideas or fundamental tenets of the faith. There is no mention of 
the four holy Truths, the eightfold path, the chain of causation, or 
even of Nirvana, or of the supernatural qualities of a Buddha. 


What benefits then does the monk bestow upon the laymen? 
He increases both their spiritual and their material welfare. 


? Caitya 

3 Stüpas 

4 Ahimsá , Hán dich nghĩa là Bất hại CR E). 
? Maitra, Hán dich nghĩa là Từ (J&). 


91 


Lược sử Phật giáo 


Về mặt tinh thần, ho sử dụng những bài thuyết giảng về các 
phần giáo lý dễ hiểu và có liên quan đến cư sĩ, và bằng cách nêu 
gương một đời sống thánh thiện có thể giúp mang lại niềm khao 
khát và nhiệt tình cho những người còn ràng buộc với thế tục, 
để từ đó có thể hé mở cho họ thấy sự tự do và thanh thản có thể 
đạt đến trong đời sau. 


Qua một thời gian, có rất nhiều chuyện tiền thân đức Phật,! 
kể về những đời sống trước đây của ngài, hiện thân con người 
cũng như thú vật, và những chuyện dẫn dụ có tính cách răn dạy,? 
được tập hợp lại để dành cho cư sĩ. Những câu chuyện này được 
say mê lắng nghe, nhưng không được xem trọng bằng những 
giáo lý có tính cách siêu việt hơn. Nội dung của chúng chủ yếu là 
về những đức hạnh trong đời sống thế tục, thường xuyên nhấn 
mạnh vào thuyết nghiệp quả và luân hôi, cũng như nuôi dưỡng 
lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh. O Bharhut, Bodhgaya, 
Sanchi, Nagarjunikonda và Ajanta, nhiều câu chuyện tiền thân 
được minh họa bằng hình tượng và tranh ảnh. 


Về mặt vật chất, tín đồ Phật giáo ở châu Á tin rằng người 
dân có thể có được sự sung túc, phát đạt về kinh tế, tránh được 
nạn đói, dịch bệnh, và chiến tranh là phần lớn nhờ vào các vị 
tăng sĩ. Bởi vì sự thịnh vượng của một quốc gia phần lớn tùy 
thuộc vào thiện chí của những sức mạnh tinh thần tiềm án? mà 
chỉ các vị tăng sĩ mới có thể biết được và có khả năng tác động 
đến những sức mạnh ấy theo hướng có lợi. Mọi việc đều tốt đẹp 
đối với một dân tộc biết kính trọng chư tăng, và bày tỏ sự tôn 
kính đối với chư Phật bằng việc cúng dường rộng rãi cho các tự 
viện, chùa tháp. Nhưng nếu quốc gia nào quay lưng với Phật giáo 
thì thé nào cũng phải suy sup trong dau khổ. Đây là những niềm 
tin đã giúp duy trì các tự viện. 

Tuy nhiên, sự ủng hộ có tính cách tự nguyện và không ổn 
định của người dân, vốn chỉ ràng buộc bởi những niềm tin mong 
manh như thế, sẽ không giúp cho Tăng-già tồn tại được lâu. Điều 


! Jataka 
? Avadàna 


92 


A short history of Buddhism 


He promotes the first by sermons on those aspects of the 
doctrine which are intelligible and relevant to the laity, as well 
as by the example of a holy life which will give courage and zest 
to those still tied to the world and can give them a glimpse of the 
freedom and serenity they may achieve in a future life. 


In the course of time a vast literature of Birth stories (jataka), 
which tell of the Buddha's previous lives, animal as well as 
human, and of edifying tales (avadana) was composed for the 
benefit of the laity. These stories were listened to with avidity, but 
they had less authority than the more metaphysical teachings. 
Their message concerns chiefly the virtues of secular life. They 
constantly stress the doctrine of karma and rebirth and also 
foster a tenderness towards all that lives. In Bharhut, Bodhgaya, 
San-chi, Nagarjunikonda and Ajanta many of the Jataka tales 
have been illustrated in sculpture and painting. 


It was also a belief of Buddhist Asia that the material well- 
being of the people, their economic prosperity and their freedom 
from famine, epidemics and wars, was largely the work of the 
monks. For the welfare of a nation depends chiefly on the 
benevolence of occult and spiritual forces, which the monks 
alone can know about and which they alone can propitiate. All 
is well with a people which respects the monks, showing its 
reverence for the Buddhas by generous gifts to the monasteries 
and for temples and shrines, but a nation which turns its back 
on the religion is doomed to perish in misery. These were the 
beliefs which helped to maintain the monastic institutions. 

The voluntary and sporadic support of a population tied to 
them by links as tenuous as these would, however, not have kept 
the Order going for long. The secret behind its social survival 


3 Người ta tin rằng những sức mạnh này thường có khuynh hướng trừng phạt, 
giáng họa cho con người, trừ khi được xoa dịu đi bởi một tác nhân nào đó. 


93 


Lược sử Phật giáo 


bí mật phía sau sự tôn tại của T'áng-già qua nhiều thế ky là ở nơi 
khả năng của các tín đồ Phát giáo đã liên tục nhiều lân giành 
được sự ủng hộ từ các nhà cai trị ở châu A, và những người này 
bảo trì các tự viện bằng ngân quỹ của nhà nước. Nếu không có sự 
ủng hộ theo cách này, chư tăng buộc phải trở thành chủ sở hữu 
của những tài sản lớn lao! và phái từ bó hoàn toàn những khoản 
hiến cúng từ việc đi khất thực nhà này sang nhà khác. Đây cũng 
là một giải pháp, nhưng nó đe dọa đến sự thoát ly thế sự, và rất 
có thể lôi cuốn tăng sĩ vào phạm vi của những xung đột xã hội. 

Mặc dù là những mối quan hệ với cư sĩ luôn thiếu tính ổn 
định và có những điểm yếu ngay từ nền móng của vấn đề, nhưng 
nếu Phật giáo đã tách dán ra khỏi những giáo lý của thời kỳ đầu,? 
điều đó phần lớn lại là nhờ ở công lao của hàng cư sĩ. Chính nhờ 
sự thúc ép của họ đã đưa đến những cải cách của thời kỳ thứ 
hai và thứ ba, vì thế mà những cải cách này bị những tăng sĩ 
nghiêm khắc cho là một sự suy đồi. Phật giáo Đại thừa đánh giá 
cao vai trò của hàng cư sĩ hơn. Họ giành được sự ủng hộ rộng rãi 
nhờ vào quan điểm cho rằng quần chúng cũng quan trọng như 
pháp; nhờ vào sự chỉ trích tính vị kỷ của những vị tăng chỉ biết 
nghĩ đến lợi lạc của riêng mình; nhờ vào sự phê phán nghiêm 
khắc những vị tăng kiêu mạn; và nhờ vào việc đưa ra những câu 
chuyện vé các vị cư sĩ giàu có, chẳng han nhu Duy-ma-cậ£,3 có 
trình độ tu chứng vượt xa hơn cả những vị tăng lớn tuổi và đáng 
kính nhất. Những sức ép tương tự như vậy thường khiến cho các 
vị tăng sĩ phải tỏ ra hữu ích hơn đối với hàng cư sĩ. 

Trong thời kỳ thứ ba, thời kỳ T'an-tra, tăng sĩ tự buông thả 
vào những niềm tin huyền bí và trở thành những người xem 
thiên văn, luyện thể lực, cầu mưa, trị bệnh... Dó là lý do tại sao 
câu chuyện về Phật giáo trở nên khó hiểu, trừ khi là có sự chú ý 
đúng mức đến những khao khát của giới bình dân ít học. Yếu tố 
mà những người sáng lập đã chối bỏ, cuối cùng lại trở thành yếu 
tố quan trọng nhất. 

! Vi ho phải tự đứng ra quyên góp. 

? Tức là những bước cải cách, phát triển mới. 

3 Vimalakirti, Hán dịch âm là Duy-ma-cật (## ## 33), dịch nghĩa là Tịnh 
Danh ($ £). 


94 


A short history of Buddhism 


over the centuries lay in the ability of the Buddhists, repeated 
over and over again, to enlist the support of Asian rulers, who 
maintained the monastic institutions out of government funds. 
In default of this, the monks were driven to become large 
property owners in their own right and to dispense altogether 
with the capricious rewards of begging from house to house. 
This is also a solution, but it imperils aloofness from the things 
of this world and is apt to draw the monks back into the arena 
of social strife. 


Nevertheless relations with the laity were always precarious 
and there at its base was the Achilles heel of the whole soaring 
edifice. If Buddhism departed from the tenets of the first period, 
it was largely the work of the laity. It was their pressure which 
did much to bring about the reforms of the second and third 
period, reforms which therefore appeared to the strict monastic 
party as a degeneration. The Mahay ana gave much greater 
weight to the laymen. It could count on much popular support 
for its opinion that people are as important as dharmas, for its 
attacks on the selfishness of monks who think only of their own 
welfare, for its constant censure of “haughty” and “conceited” 
monks and for its stories of wealthy householders, such as 
Vimalaklrti, who surpassed the oldest and most venerable 
monks in the splendour of their spiritual attainments. The same 
kind of popular pressure would induce the monks to become 
more manifestly useful to laymen. 


In the third, Tan-trie, period they inserted themselves into 
their magical beliefs and acted as astrologers, exercisers, 
weather makers, doctors, etc. That is why the story of Buddhism 
becomes unintelligible unless due weight is given to the desires 
of the dumb common people. The stone which the builders had 
rejected became the cornerstone after all. 


95 


Lược sử Phật giáo 
6. SỰ MỞ RỘNG 


Suốt thời kỳ thứ nhất, Phật giáo nói chung vẫn còn là một 
tôn giáo riêng của Ấn Độ. Vào khoảng năm 250 năm trước Công 
nguyên, vua A-duc gửi các phái bộ đến chỗ những hậu duệ của 
Alexander Đại đế, nghĩa là các vương quốc của Hy Lạp ở Ai Cập, 
Macedon, Cyrene và Epirus. Những phái bó này không dé lại 
dấu vết nào và rất có thé ho đã không dat được kết quả gi. 


Sự hiểu biết khá mơ hồ về Phật giáo mà chúng ta tìm thấy 
trong các tác giả Hy Lạp có thể được giải thích bởi những cuộc 
tiếp xúc về sau này, vốn chỉ diễn ra trong mối quan hệ mậu 
dịch phát triển mạnh mẽ vào thời đại La Mã giữa Ấn Độ và Địa 
Trung Hải. 


Chỉ có hoạt động của phái đoàn do vua A-duc phái di Tích 
Lan là mang lại kết quà. Sau khi được Mahinda, con vua A-duc, 
truyền vào Tích Lan khoáng năm 240 trước Công nguyên, Phật 
giáo đã tồn tại nơi đây trong một thời gian lâu hơn bất cứ nơi 
nào khác. Từ đó về sau, Phật giáo đã trở thành quốc giáo của 
nước này. Chỉ có Phật tử mới có quyền chính thức trở thành một 
vị vua, và đảo Lanka được xem nhu là của chính đức Phát. Nhà 
vua có bón phận bảo vệ Táng-già, và những quyén lợi lớn lao 
được dành cho các tự viện dưới hình thức hiến cúng, sự tôn kính, 
và không bị ai can thiệp vào nội bộ. Mặc dù hầu hết các nhà vua 
đều là cư sĩ, nhưng họ vẫn là quan tòa tối hậu trong việc phân 
xử bát cứ sự bất đồng nào giữa tất cả những tín dó Phật giáo.' 
Về phần của tăng sĩ, nói chung thường giúp đỡ các nhà vua, và 
tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng cho những điều các nhà vua 
muốn thực hiện. 

Mối quan hệ gần gũi giữa Tüng-già với Nhà nước đã có 
những điều bất lợi. Từ thế kỷ 2 trước Công nguyên trở đi, điều đó 
không những đã đưa tinh thân của chủ nghĩa dân tộc vào Phật 
giáo Tích Lan và làm cho giới tăng sĩ có khuynh hướng thiên 
về chính trị, mà còn dẫn họ đến chỗ nhiệt tình ủng hộ những 


! Nghĩa là bao gồm cả chư tăng. 


96 


A short history of Buddhism 
6. EXPANSION 


During this period Buddhism remained on the whole a purely 
Indian religion. The emperor A$oka, about 250 BC, sent some 
missions to the successors of Alexander the Great, i.e. to the 
Greek kingdoms of the diadochs in Egypt, Macedon, Cyrene 
and Epirus. These missions have left no trace and they may 
very well have been ineffective. 


The rather dim awareness of Buddhism which we find in 
Greek authors can be accounted for by later contacts which 
took place in connection with the trade which flourished in 
Roman times between India and the Mediterranean. 


It was only in Ceylon that A$oka's missionary activity bore 
fruit. Once brought there about 240 BC by Mahinda, A$oka's 
son, Buddhism has existed in Ceylon for a longer stretch of 
time than anywhere else. From that time onwards Buddhism 
has been the state religion of Ceylon. Only Buddhists had a 
legitimate right to be kings and the island of Lanka was held 
to belong to the Buddha Himself. It was the king's duty to 
protect the Order of monks and great benefits accrued to the 
monasteries in the form of donations, prestige and protection 
from interference. The kings, although mostly laymen, were 
also the final judges in any dispute which might arise among 
the Buddhists. The monks in their turn generally helped the 
kings and won popular support for their wishes. 


This close connection of the Sañgha with the state had its 
disadvantages. From the second century BC onwards it not 
only infused a spirit of nationalism into the Buddhism of Ceylon 
and made the monks prone to political intrigue, but it also led 
them to enthusiastically support the national wars of their kings. 
They assured king Dutta Gamani (101-77 BC) that the killing 
of many thousands of enemies was of no account, because 


97 


Lược sử Phật giáo 


cuộc chiến tranh của các vị vua. Giới tăng lữ đã nói chắc với vua 
Dutta Gamani! rằng việc giết hàng ngàn kẻ thù là không thành 
vấn đề, vì đã là những kẻ không có đức tin? thì những kẻ thù ấy 
thật sự chẳng hơn gì súc vật. Tăng sĩ tháp tùng theo quân đội 
của nhà vua này, bởi vì “sự hiện diện của các vi ty-kheo đem đến 
cho chúng ta cả sự tốt lành uà sự che chở”, và chính nhà vua đã 
gắn một viên ngọc xá-loi vào cây giáo của mình. 


Trong một thời gian dài, tín đồ Phát giáo Tích Lan tiếp tuc 
giữ quan hé chặt chẽ với Án Độ qua các cảng Bharukaccha và 
Surparaka ở miền Tây. Dân dần, toàn bó kinh tạng được đưa 
vào Tích Lan, và cho đến cuối thời kỳ đầu, hoặc có thể muộn 
hơn, thì có cả những kinh sách mới biên soạn bằng tiếng Pali 
của các bộ phái chính. Chẳng hạn nhu phần đầu của cuốn *Di- 
lan-dà vấn dao"? Trong thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, 
Kinh tạng và các tác phẩm chú giải, vốn trước đó chỉ được 
truyền miệng, đã được ghi chép lai ở chùa Aluvihara “để Phát 
pháp có thể tôn tại lâu dài". 


Chiến tranh và nạn đói kém đã làm giám di dân số của 
nước này, và việc truyền miệng kinh tạng bị lâm nguy. Thánh 
ngữ của kinh tang là tiếng Pali, trong khi các phần chú giải là 
bằng tiếng Tích Lan. 


Tích Lan trở thành quê hương của một bộ phái được biết 
đến như là Thượng toa bộ,* rất được quan tâm trong lịch sử Phát 
giáo, một phán vì kinh tạng của họ được giữ lại đầy đủ, và một 
phần vì sự cách biệt về mặt địa lý nên tương đối ít bị ảnh hưởng 
bởi nhiều sự phát triển sau này. Tuy vậy, không rõ là họ đã bắt 
nguồn từ bộ phái nào của Ân Độ. Có lẽ họ giống với Phân biệt 
bộ, và được phát sinh từ một trong những chi nhánh của bộ phái 
này. 


! Niên đại 101 — 77 trước Công nguyên. 

? Ở đây muốn nói là tin vào Phật giáo. 

3 Quyển kinh tiếng Pali này đã được dich sang Hán văn với tên là “Na-tiên 
Tỳ-kheo Kinh”, nhưng người dịch đã khuyết danh, không biết là vị nào. 


98 


A short history of Buddhism 


as unbelievers they were really no more than animals. They 
accompanied the army of the same king, “since the sight of 
bhikkhus is both blessing and protection for us", and the king 
himself had a relic of the Buddha put into his spear. 

For a long time Ceylonese Buddhists continued to be in 
lively contact with India over the ports of Bharukaccha and Sur- 
paraka in the West. Gradually the whole Canon came to Ceylon 
and towards the end of our period, or even later, also new 
works composed in Pali in India by the mother-sect, such as the 
first part of the "Questions of King Milinda” and the "Nid-desa". 
During the first century BC the Canon and Commentaries, so 
far transmitted orally, were written down at Aluvi-hara, "so that 
the Dharma might endure". 


War and famine had depopulated the country and the oral 
transmission of the Pitakas was in danger. The holy language 
of the Canon was Pāli, whereas the Commentaries were in 
Sinhalese. 

Ceylon became the home of a school known as the 
Theravadins - of great interest in the history of Buddhism partly 
because their Canon is preserved in its entirety and partly 
because in their geographical isolation they remained relatively 
unaffected by many of the later developments. It is not, however, 
very clear what Continental school they were derived from. 
Probably they were akin to the Indian Vibhajyavadins, and an 
offshoot of one of their branches. 


Xem bán dịch tiếng Việt “Kinh ty-kheo Na-tién" của Đoàn Trung Còn - 
Nguyễn Minh Tiến - NXB Tôn giáo - 2003. 

E Theravada, cũng là Thượng tọa bộ, nhung phân biệt với Thượng toa bó 
của Ấn Độ. 


99 


Lược sử Phật giáo 


CHƯƠNG II: THỜI KỲ THỨ HAI 
(TỪ ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN NĂM 500) 


1. PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA Ở ẤN ĐỘ 


Vào khoảng đầu Công nguyên, một chiều hướng mới hình 
thành trong Phật giáo, được biết với tên là Phật giáo Đại thừa,! 
nghĩa đen là “cỗ xe lón".? Bộ phái này được hinh thành do sự suy 
kiệt của nguồn động lực cũ trong giáo lý, khiến cho ngày càng 
có ít người chứng quả A-/a-hán hơn trước, do những mâu thuẫn 
căng thẳng trong nội dung giáo lý đã phát triển cho đến lúc bấy 
giờ, và do những đòi hỏi của hàng cư sĩ muốn có được những 
quyền binh đẳng hơn với giới tăng sĩ. Những ảnh hưởng từ nước 
ngoài cũng có tác động rất lớn đến sự hình thành này. 


Đại thừa phát triển ở miền Tây Bắc và Nam Ân Độ, hai 
vùng mà Phật giáo chịu ảnh hưởng nhiều nhất của những tư 
tưởng từ bên ngoài Án Độ, và ảnh hưởng manh mẽ của nghệ 
thuật Hy Lạp dưới những hình thức mô phỏng theo Hy Lạp và 
La Mã, và cả ảnh hưởng của những tư tưởng từ Địa Trung Hải 
và Iran. Sự pha trộn lẫn lộn này, thật tình cờ lai giúp cho Phật 
giáo Đại thừa trở nên thích hợp cho việc truyền bá ra bên ngoài 
An Độ. 


Để có thể truyền ra bên ngoài, Phật giáo trước hết phải thay 
đổi phần nào theo với ảnh hưởng của các tư tưởng ngoại quốc, 
và phải trải qua giai đoạn đầu của việc xóa bỏ một số tính chất 
thuần Ân Độ. Trước khi có thể được các nón văn hóa xa lạ chấp 
nhận, Phật giáo thoạt tiên phải nhận lấy một dấu ấn từ những 
nén văn hóa ấy. Hay nói cách khác, chỉ với hình thức đã được 
thay đổi như Đại thừa, Phật giáo mới có thể tổn tại được bên 
ngoài Ân Độ. 


1 Mahàyana 
? Tên gọi Đại thừa hàm ý nêu lên tông chỉ là cứu vớt hết thầy chúng sanh, 


100 


A short history of Buddhism 


CHAPTER 2: THE SECOND PERIOD 
(AD 0-500) 


1. THE MAHAYANA IN INDIA 


About the beginning of the Christian era a new trend took 
shape in Buddhism, known as the Mahayana, literally "the great 
vehicle". It was prepared by the exhaustion of the old impulse 
which produced fewer and fewer Arhats, by the tensions 
within the doctrines as they had developed by then and by 
the demands of the laity for more equal rights with the monks. 
Foreign influences also had a great deal to do with it. 


The Mahayana developed in North-West India and South 
India, the two regions where Buddhism was most exposed to 
non-Indian influences, to the impact of Greek art in its Hellenistic 
and Romanized forms and to the influence of ideas from both 
the Mediterranean and the Iranian world. This cross-fertilization 
incidentally rendered the Buddhism of the Mahayana fit for 
export outside India. 


So that it should be able to travel outside India, Buddhism 
had first to be somewhat modified by foreign influences, had 
to undergo a preliminary phase of de-Indianization. Before it 
could be received by alien cultures it had first to receive an 
impression from them. Roughly speaking only in its modified 
Mahayana form has it been able to live outside India. 


nhu cỗ xe lớn chở được nhiều người, đối lại với Tiểu thừa, cỗ xe nhỏ, lấy 
việc giải thoát của riêng mình làm chính trước khi có thể nhắm đến cứu độ 
nhiều người. 


101 


Lược sử Phật giáo 


Thời gian trôi qua, Đại thừa dán dán chinh phục trọn ven cá 
một nửa phía bắc của Phật giáo toàn thế giới, và tín đồ Phật giáo 
ở các nước nhu Népal, Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa, Triều 
Tiên và Nhật Bản hầu hết đều là thuộc Đại thừa. 


Đại thừa phát triển với hai giai đoạn: giai đoạn thứ nhất, 
dưới hình thức không có hệ thống, diễn ra vào khoảng đầu thế 
kỷ thứ nhất trước Công nguyên, cho đến năm 150, và giai đoạn 
thứ hai khởi đầu từ sau năm 150, dưới hình thức hệ thống hóa, 
dẫn đến sự hình thành hai trường phái riêng biệt là phái Trung 
luận! và phái Du-già.? 

Trước hết chúng ta cần phải giải thích một số những điểm 
chính của Đại thừa lúc sơ khởi. Khoảng năm 100 trước Công 
nguyên, một số tín đồ Phật giáo cảm thấy những lời dạy trong 
giáo lý đã trở nên quá xưa cũ và không còn mang lại lợi ích nữa. 
Với quan niệm rằng giáo pháp đòi hỏi sự cải cách liên tục để 
đáp ứng những nhu cầu của thời đại mới, của những con người 
mới và hoàn cảnh xã hội mới, họ bắt đầu tạo ra một loại kinh 
văn mới. 

Su sáng tạo kinh văn mới này là một trong những bộc phát 
phi thường nhất của năng lực sáng tạo trong lịch sử nhân loại, 
và được duy trì trong khoảng bốn đến năm thế kỷ. Họ tin rằng, 
chỉ riêng việc lập lại kinh văn xưa cũ không thể duy trì được sức 
sống của một tôn giáo. Trừ khi có được một lực cân bằng qua việc 
đổi mới thường xuyên, bằng không thì tôn giáo sẽ trở nên chai lỳ 
và mất đi những phẩm chất để tạo thành nguồn sinh khí. 

Đến đây thì quan điểm Đại thừa dường như là hoàn toàn 
hợp lý. Điều khó hiểu hơn là họ muốn trình bày những tác phẩm 
mới như chính những lời Phật dạy, trong khi chúng rõ ràng là 
được hình thành nhiều thế kỷ sau khi Phật nhập diệt. 

Để tạo chỗ đứng cho một bộ phái mới, họ đã làm theo cách 
của Đại chúng bộ là giảm nhẹ tầm quan trọng của đức Phật dưới 
góc độ một con người có thật trong lịch sử, và thay vào đó là một 


! Madhyamaka 
? Yogacàára 


102 


A short history of Buddhism 


In due course the Mahayana has conquered the entire 
northern half of the Buddhist world, and the Buddhists of 
Nepal, Tibet, Mongolia, China, Korea and Japan are nearly all 
Mahayanists. 


The Mahaàyana developed in two stages: first in an 
unsystematic form, which went on between 100 BC and AD 
150, and then, after AD 150, in a systematized philosophical 
form, which led to two distinct schools, the Madhyamikas and 
the Yogacarins. 


We must first of all explain the main features of the early 
Mahayana. About 100 BC a number of Buddhists felt that the 
existing statements of the doctrine had become stale and 
useless. In the conviction that the Dharma requires ever new 
re-formulations so as to meet the needs of new ages, new 
populations and new social circumstances, they set out to 
produce a new literature. 


The creation of this literature is one of the most magnificent 
outbursts of creative energy known to human history and it was 
sustained for about four to five centuries. Repetition alone, they 
believed, cannotsustainalivingreligion. Unless counterbalanced 
by constant innovation, it will become fossilized and lose its life- 
giving qualities. 


So far the Mahayanistic attitude seems quite logical. What is 
more difficult to understand is that they insisted in presenting 
these new writings, manifestly composed centuries after the 
Buddha's death, as the very words of the Buddha Himself. 


In order to make room for the new dispensation, they 
followed the Mahasarighikas in minimizing the importance of 
the historical Buddha dakyamuni, whom they replaced by the 
Buddha who is the embodiment of Dharma (dharmakdya). In 


103 


Lược sử Phật giáo 


đức Phật Pháp thân. Trong kinh Diệu pháp liên hoa, chúng ta 
được nghe rằng, rất lâu sau khi đức Phật đã thành đạo dưới cội 
cây Bồ-đề — có thể là khoảng năm 500 trước Công nguyên — ngài 
vẫn luôn tón tai trong suốt thời gian vô tận, và lúc nào ngài cũng 
thuyết giảng giáo pháp ở khắp mọi nơi với vô số hóa thân. Trong 
kinh Kim Cang có bài kệ nổi tiếng như sau: 

“Những ai dùng hình sắc để thấy ta, 

Hoặc dùng âm thanh mà tim ta, 

Những người ấy đều theo pháp sai lầm, 

Không thể thật sự nhìn thấy ta.” 

Nếu người ta do Pháp thân mà nhìn thấy Phật, thì chính 
Pháp thân ấy sẽ dẫn đường cho ho.? Quan niệm xem đức Phật 
như là hiện thân vĩnh cửu của tất cả chân lý đã cho phép sự 
tiếp tục phát lộ ra chân lý của ngài vào những thời điểm khác 
nhau. 

Vẫn chưa hài lòng với điều này, những người Đại thừa còn 
cố gắng liên những kết kinh văn mới với đức Phật có thật trong 
lịch sử bằng một số huyền thoại. Họ xác nhận rằng họ đã được 
nghe Phật thuyết pháp lúc ngài còn tại thế, rắng song song 
với việc Hội nghị các Trưởng lão kết tập kinh điển Tiểu thừa ở 
thành Vương Xá, kinh điển Đại thừa cũng được kết tập bởi một 
số các vị Bồ Tát nhóm họp trên núi Thiết Vi,3 và rằng các bản 
kinh đã được gìn giữ một cách kỳ diệu trong năm thế kỷ, cất giấu 
trong những cung điện dưới lòng biển của Long Vương, hoặc với 
sự gìn giữ của vua Càn-thát-bà, hoặc vua trời Đế-thích. Và rồi, 
theo như cách nói của ngài Long Thọ là, “năm trăm năm sau khi 
Phật nhập Niết-bàn, Chánh pháp sau khi dà dán dán suy đôi, 
đang trong lúc lâm nguy”, những pháp bảo này từ trong quá khứ 
được phát lộ và truyền dạy cho mọi người để làm hồi sinh Phật 
pháp. 


! Trong bản Hán văn, bài kệ này được dịch là: “Nhược di sắc kiến ngã, Di âm 
thanh cầu ngã, Thị nhân hành tà đạo, Bất năng kiến Như Lai.” (#2 &, JL 
Ao ARERR AARE, TERR. ) 

? Nguyên cả câu này trong nguyên tác được đưa vào bài kệ, nhưng theo nội 
dung kinh Kim Cang chúng tôi không thấy có câu này nên e là có sự sắp 
xếp sai lầm khi in ấn. Có lẽ đây là phần diễn giải tiếp theo của tác giả thì 
đúng hơn. 


104 


A short history of Buddhism 


the "Lotus of the Good Law" we are told that the Buddha, far 
from having reached His enlightenment at Bodhgaya, about 
500 BC or whenever the date may have been, abides for aeons 
and aeons, from eternity to eternity, and that He preaches the 
Law at all times in countless places and innumerable disguises. 
In the "Diamond Sutra" occurs the famous verse: 

Those who by my form did see me, 

And those who followed me by voice, 

Wrong the efforts they engaged in, 

Me those people will not see! 

From the Dharma-body should one see the Buddhas, 

From the Dharma-bodies comes their guidance. 


The conception of the Buddha as the timeless embodiment 
of all Truth allowed for a successive revelation of that truth by 
Him at different times. 

Not content with this, the Mahayanists tried to link their 
own new writings with the historical Buddha by a number 
of mythological fictions. They asserted that they had been 
preached by the Buddha in the course of His life on earth, that 
parallel to the Council at Rajagrha, which codified the Sutras 
of the Hmayana, the Mahayana Sutras had been codified 
by an assembly of Bodhisattvas on the mythical mountain of 
Vimalasvabhava; thatthe texts had been miraculously preserved 
for five centuries and stored away in the subterranean palaces 
of the Nagas, or with the king of the Gandharvas, or the king 
of the Gods. Then, as Nagarjuna puts it, "five hundred years 
after the Buddha's Nirvana, when the Good Law, after having 
gradually declined, was in great danger”, these treasures from 
the past were unearthed, revealed and made known, so as to 
revivify the doctrine. 

3 Về việc kết tập kinh điển Dai thừa, được nói đến trong Dai Trí Độ Luận, 
quyển 100 (Đại Tạng Kinh, quyển 25, trang 57) và Kim Cang Tiên Luận, 
quyển 1 (Đại Tạng Kinh, quyển 25, trang 798). Theo đó thì chủ trì việc kết 
tập là các vị Bồ Tát Văn-thù và Di-lặc. 

105 


Lược sử Phật giáo 


Vậy những cách tân chủ yếu về giáo lý của Đại thừa là gì? 
Có thể tóm lược dưới 5 đề mục như sau: 


1. Về mục đích, có su thay đổi từ lý tưởng A-la-hán sang lý 
tưởng Bồ Tát; 

2. Một phương thức giải thoát mới được vạch ra, trong đó 
từ bi được xếp ngang với trí huệ, và được đánh dấu bởi sự 
tiến bộ dán qua 6 ba-la-mát;! 


3. Đức tin được đặt vào những đối tượng mới, bằng cách đưa 
ra một loạt các vị thánh, hoặc tin vào con người hơn là 
thân thánh; 


4. Phương tiện thiện xảo? là một đức tính hoàn toàn mới, trở 
nên thiết yếu cho hàng thánh giả và thậm chí còn được 
xem trọng hơn cả trí huệ, vốn trước kia vẫn được xem là 
đức tính cao quý nhất; 


5. Một phán giáo lý mạch lạc về bản thể được vạch ra, giải 
quyết những vấn dé nhu tánh không, chán nhu .V.V... 


Giờ đây chúng ta sẽ lần lượt xem xét từng điểm một trong 

năm điểm mới này. 

1. Mục tiêu đạt đến thánh quả A-/a-hán, vốn đã từng là 
động lực của Phật giáo trong thời kỳ đầu, nay được đưa 
xuống hàng thứ nhi. Vi thánh theo Đại thừa nó lực để trở 
thành một Bồ Tát, hay Bodhisattva (Bó-dé-tát-dóa), — do 
từ chữ bodhi, nghĩa là giác ngộ, và sattva, nghĩa là hữu 
tình. Một vị Bồ Tát có ba đặc điểm nổi bật là: 


a. Trong bán chất hiện hữu của mình, vị Bồ Tát luôn khao 
khát đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn như đức Phật, mà 
theo quan điểm này có nghĩa là bậc Nhất thiết trí, 
nghĩa là thấu biết tất cả mọi việc trong suốt mọi thời 
gian với hết tháy mọi chi tiết và khía cạnh khác nhau 
của chúng. 


1 Pàramità, cũng gọi là Lục độ, bao gồm Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tỉnh 
tấn, Thiền định và Trí huệ. Sáu phương pháp này được xem nhu sáu phương 
tiện đưa người đến bờ bên kia, tức là đến chỗ giải thoát. Vì vậy, Hán dịch 


106 


A short history of Buddhism 


What then were the main doctrinal innovations of the 
Mahayana? They can be summarized under five headings: 


1. As concerns the goal there is a shift from the Arhat-ideal 
to the Bodhisattva-ideal; 

2. Anew way ofsalvation is worked out, in which compassion 
ranks equal with wisdom, and which is marked by the 
gradual advance through six "perfections" (paramiia); 

3. Faith is given a new range by being provided with a 
new pantheon of deities, or rather of persons more than 
divine; 

4. *Skill in means" (upayakausalya), an entirely new virtue, 
becomes essential to the saint, and is placed even above 
wisdom, the highest virtue so far; 


5. A coherent ontological doctrine is worked out, dealing 
with such items as “Emptiness”, “Suchness', etc. 


We will now consider these five points one by one. 


1. The goal of Arhatship, which had motivated Buddhism in 
the first period, is now relegated to the second place. The 
Mahayanistic saint strives to be a "Bodhisattva" - from 
bodhi, “enlightenment”, and sattva, "being" or "essence". 
A Bodhisattva is distinguished by three features: 


a. In his essential being he is actuated by the desire to 
win the full enlightenment of a Buddha, which, from 
this point of view, implies complete omniscience, 
i.e. the knowledge of all things at all times in all their 
details and aspects, 


«vb xz 


âm là ba-la-mật (3 3& S£) và dich nghĩa là đáo bỉ ngan (£1 4&/£), tức là 
“đến bờ bên kia”. ' 
1 Upaya-kausalya, Hán dich là thiện xảo phương tiện (-&77 2 4#). 


107 


Lược sử Phật giáo 


b. Vi Bồ Tát có đủ hai diệu lực là tz bi và trí huệ, với mức 
độ như nhau. Nhờ lòng £ờ bi, ngài quên bản thân mình 
mà hoãn lại việc nhập Niét-bàn để cứu giúp chúng 
sanh đang đau khổ. Nhờ trí huệ, ngài nỗ lực đạt đến su 
nhận biết trong bản tám về tánh không của vạn vật. 
Và ngài luôn giữ vững tấm lòng từ bi kiên định với tất 
cả chúng sanh, cho dù với trí huệ ngài thấy rõ rằng 
chúng sanh và những nỗi thống khổ của họ đều là ảo 
mộng. 

c. Mặc dù chú tâm hướng đến sự thuần khiết, vi Bô Tát 
vẫn duy trì mối quan hệ với những người bình thường, 
và có cùng những cảm xúc rung động như họ. Tuy 
nhiên, những cảm xúc này không hề gây ảnh hưởng 
hay làm vẩn đục tâm trí ngài. 

. Lòng từ bi của một vị Bồ Tát được gọi xem là “vi đại”, vì 
lòng từ bi ấy là vô hạn và không phân biệt. Vi Bồ Tát 
quyết tâm trở thành người cứu độ tất cả chúng sanh, cho 
dù là giá trị của chúng sanh ấy như thế nào, hoặc có đòi 
hỏi đến sự chú ý của ngài hay không. Thời kỳ đầu chỉ 
hoàn toàn nấn mạnh vào trí huệ của các vị thánh, nhưng 
giờ đây tâm nguyện vị tha mong muốn mang lại hạnh 
phúc cho người khác được cho là cũng có giá trị tương 
đương như trí huệ. Giác ngộ là sự hiểu biết tường tận và 
hoàn toàn về bản chất và ý nghĩa của đời sống, về những 
sức mạnh chi phối tạo thành đời sống, về phương pháp 
để chấm dứt đời sống, và về thực tại hiện hữu vượt trên 
đời sống. Những người Đại thừa đồng ý rằng sự giác ngộ 
không tự nó đưa đến tâm nguyện cứu độ chúng sanh. Họ 
phân biệt có ba bậc giải thoát: 2 bậc thuộc vé tu loi và 1 
bậc là lgi tha. Bậc giải thoát tu loi là những vị A-la-hán 
và Bích Chi Phật, được xem như đại diện cho quan điểm 
của Tiểu thia, cho loại “cỗ xe nhỏ”. Họ được mô tá như là 
thờ ơ trước những mối lo nghĩ của thế gian, và chú tâm 
trước hết đến sự giải thoát của chính mình. Bậc giải thoát 
lợi tha là các vị Phật, và sự theo đuổi con đường lợi tha 
của một vị Bồ Tát để đạt đến giác ngộ được goi là Phật 
thừa, hay Dai thừa.! 


1 Mahàyana 


108 


A short history of Buddhism 


b. He is dominated by two forces, in equal proportion, 
i.e. by compassion and wisdom. From compassion 
he selflessly postpones his entrance into the bliss 
of Nirvana so as to help suffering creatures. From 
wisdom he attempts to win insight into the emptiness 
of all that is. He persists in his compassionate solidarity 
with all that lives although his wisdom shows him that 
living beings and all their woes are purely illusory, 

c. Although intent on ultimate purity, a Bodhisattva 
remains in touch with ordinary people by having the 
same passions they have. His passions, however, do 
not either affect or pollute his mind. 


2. A Bodhisattva's compassion is called "great", because it 


is boundless and makes no distinctions. A Bodhisattva 
resolves to become the saviour of all, whatever may be 
their worth or their claim to his attention. In the first period 
the wisdom of the saints had been fully emphasized, but 
now their selfless desire to make others happy is said to 
rank equal in value with it. Enlightenment is the thorough 
and complete understanding of the nature and meaning 
of life, the forces which shape it, the method to end it, 
and the reality which lies beyond it. This enlightenment, 
the Mahayanists agreed, does not automatically entail 
the desire to assist others. Among the enlightened 
they distinguished three types, two of them "selfish", 
one "unselfish". The "selfish" types are the Arhats and 
Pratyekabuddhas, who are said to represent the idea of 
the Hinayãna, of the "inferior vehicle". They are described 
as aloof from the concerns of the world and intent on their 
own private salvation alone. The "unselfish" ones are 
the Buddhas, and the pursuit of the unselfish quest for 
enlightenment on the part of a Bodhisattva is called the 
"Buddha-vehicle", of the "Great Vehicle" (maha-yana). 


109 


Lược sử Phật giáo 


Vị Bồ Tát phải là một người kiên nhẫn. Vi này muốn 
thành Phật, nhưng khoảng cách giữa ngài với sự toàn 
hảo siêu việt của đức Phật - người hiểu biết và là hiện 
thân của tất cả - là vô tận. Không thể nào vượt qua được 
khoảng cách ấy trong một đời sống này. Phải cần đến 
thời gian kéo dài vô số kiếp, và vị Bồ Tát phải chuẩn 
bị tỉnh thần để vượt qua thời gian vô số kiếp ấy trước 
khi đạt được mục đích. Tuy vậy, sự ngăn cách giữa vị 
Bồ Tát với quả Phật lại chỉ là một sự ngăn ngại nhỏ. 
Đó là sự vướng mắc vào tự ngã, tự cho mình là một cá 
nhân riêng biệt, và giữ lấy khuynh hướng cố hữu về các 
khái niệm “tôi làm", “của tôi làm...”.! Thoát được chính 
mình là nhiệm vụ trên hết của một vị Bồ Tát. Bằng vào 
2 phương pháp, Bồ Tát có thé loai trừ được sự chấp ngã 
của chính mình. Thứ nhất là, về mặt hành động, người 
hy sinh chính mình và phục vụ với lòng vị tha. Thứ hai 
là, về mặt nhận thức, người quán xét nội tâm về sự không 
hiện hữu khách quan của tự ngã. Phương pháp thứ nhất 
là do lòng từ bi của người, và phương pháp thứ hai là do 
trí huệ, được định nghĩa như là khả năng thâm nhập vào 
thực tại chân thật, vào tự tánh của sự vật, vào sự hiện 
hữu trong tự thân của sự vật. Sự hành động và nhận thức 
được tin là phải đi đôi với nhau mới có thể mang lại được 
những thành quả tâm linh. 

Sự nhất quán giữa từ bi và trí huệ được thể hiện bởi sáu 
phép tu hoàn thiện, hay sáu ba-la-mát, tức là sáu “phương 
pháp có thé giúp vuot qua được bờ bên kia". Một người 
bình thường trở thành Bồ Tát khi người ấy lần đầu tiên 
phát nguyện sẽ đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn vì lợi ích 
của tất cả chúng sanh.? Sau khi phát nguyện, từ đó cho 
đến khi đạt được quả Phật, vị Bồ Tát dành trọn tâm lực 
trái qua vô số kiếp để thuc hành sáu ba-la-mát. Điều này 
quan trọng đến mức Đại thừa thường tự ví mình là “Lực 
độ thừa”. Và Lục độ, hay sáu ba-la-mát ấy là: bố thí, trì 
giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền định và trí huệ. 


A short history of Buddhism 


A Bodhisattva must be a patient man. He wants to become 
a Buddha, but his distance from the transcendental 
perfection of a supreme Buddha, Who both knows and 
is everything, will obviously be nearly infinite. In one 
life it could not possibly be traversed. Countless lives 
would be needed and a Bodhisattva must be prepared 
to wait for aeons and aeons before he can reach his 
goal. Yet, he is separated from Buddhahood only by 
one single small obstacle, i.e. his belief in a personal 
self, his assumption that he is a separate individual, his 
inveterate tendency towards "I-making and Mine-making" 
(ahamkara-mamakara). To get rid of himself js the 
Bodhisattva's supreme task. By two kinds of measures 
he tries to remove himself from himself - actively by self- 
sacrifice and selfless service, cogni-tively by insight into 
the objective non-existence of a self. The first is due to 
his compassion, the second to wisdom, defined as the 
ability to penetrate to the true reality, to the *own-being" 
of things, to what they are in and by themselves. It is 
believed that action and cognition must always go hand 
in hand to bring forth their spiritual fruits. 


The unity of compassion and wisdom is acted out by the 
six "perfections", or pdramitd, the six “methods by which 
we go to the Beyond". A person turns into a Bodhisattva 
when he first resolves to win full enlightenment for the 
benefit of all beings. Thereafter, until his attainment 
of Buddhahood, aeons and aeons are devoted to the 
practice of the Paramitas. So important is this concept 
that the Mahayana often refers to itself as the "Vehicle 
of the Paramitas". The six are: the perfections of giving, 


1 Ahamkàra-Mamakarà - i morality, patience, vigour, meditation and wisdom. 
? Thuật ngữ Phật giáo gọi sự phát nguyện đầu tiên này là “phát tâm Bồ-đề”. 


110 111 


Lược sử Phật giáo 


Bố thí ba-la-mát đòi hỏi một sự hào phóng, sẵn lòng cho 
đi tất cả những gi minh có, ngay cả thân mang. Tri giới 
ba-la-mát là nghiêm trì giới luật, ngay cả khi phải liều 
đi mang sống của mình. Đại thừa chú trọng đến nhẫn 
nhục ba-la-mát nhiều hơn Tiểu thừa, và mở rộng từ nhẫn 
nhục hơn so với ý nghĩa thông thường của nó. Về mặt đức 
hạnh, nhẫn nhục có nghĩa là nhẫn nhục chịu đựng tất cả 
những khổ đau và sự đối nghịch mà không có chút giận 
dữ hay bất bình nào. Thêm vào đó, nhẫn nhục ở đây còn 
được xem như một đức tính của trí huệ, và về mặt này 
nó có nghĩa là sự chấp nhận bằng vào trực giác trước khi 
hiểu thấu được cặn kẽ về sự sâu xa của những giáo lý 
bản thể, thường gây ra sự lo sợ rất khó tin nhận của Đại 
thừa, chẳng hạn như sự không hiện hữu của tất cả mọi 
sự vật. Tinh tấn ba-la-mát có nghĩa là vị Bồ Tát kiên trì 


không mệt mỏi trong công hạnh của mình, trải qua vô số 


kiếp vẫn không bao giờ chán nản. Sự thành tựu về thiền 
dinh giúp cho vị Bồ Tát đạt được sự điêu luyện trong việc 
xuất thần hóa hiện “nhiều như số cát sông Hằng”. Và 
cuối cùng, trí huệ toàn hảo là khả năng hiểu được những 
tính chất quan yếu nhất của tất cả mọi tiến trình và hiện 
tượng, mối quan hệ tương tác của chúng, những điều kiện 
mang lại sự sinh khởi và diệt mất, cùng với tính chất 
hoàn toàn không thật có của chúng khi tôn tại riêng biệt. 
Ở mức độ cao nhất, trí huệ đưa đến tánA khóng, vốn là 
thực tại duy nhất. 


. Một đóng góp nổi bật nữa của Đại thừa là sự phân biệt 
mười giai đoạn mà vị Bồ Tát thường phải vượt qua trên 
con đường tiến đến quả vị Phật. Phân giáo lý này được 
hoàn chỉnh vào thế kỷ 3 trong kinh Thập Địa. Sáu giai 
đoạn đầu tương ứng với sáu ba-la-mát, mỗi giai đoạn được 
phân biệt rõ bởi sự thực hành tích cực một ba-la-mát. Do 
đó, giai đoạn thứ sáu tương ứng với sự thành tựu trí huệ, 
và nhờ đó, với sự hiểu biết về tánh không, vị Bó Tát tiến 
đến chỗ đối diện với chính thực tại." Ở dia vị này, Bô Tát 
có thể thoát khỏi những nỗi sợ hãi của thế giới sinh tử, và 


! Tức là dia vị Abhimukhi, Hán dịch là Hiện tiền địa (3 àf 3È). 


112 


A short history of Buddhism 


The first enjoins generosity, a willingness to give away 
all that one has, even one's own body, and the second 
the scrupulous observance of the moral precepts, 
even at the risk of one's own life. As for "patience", 
the Mahayana has much more to say about it than the 
Hinayana and it uses the word in a wider sense than is 
usual. As a moral virtue it means the patient endurance 
of all kinds of suffering and hostility and the absence of 
any feeling of anger or discontent when meeting with 
them. In addition, "patience" is here also considered as 
an intellectual virtue and as such it means the emotional 
acceptance, before one has fathomed the whole of their 
depth, of the more incredible and anxiety-producing 
ontological doctrines of the Mahayana, such as the non- 
existence of all things. Vigour means that the Bodhisattva 
indefatigably persists in his work over the ages and 
never feels discouraged; his perfection of meditation 
enables him to gain proficiency in trances "numerous 
as the sands of the Ganges". The perfection of wisdom 
finally is the ability to understand the essential properties 
of all processes and phenomena, their mutual relations, 
the conditions which bring about their rise and fall, and 
the ultimate unreality of their separate existence. At its 
highest point it leads right into the Emptiness which is 
the one and only reality. 


3. Another distinctive contribution of the Mahayana is the 


distinction often stages which the Bodhisattva must 
traverse on his way to Buddhahood. This aspect of 
the doctrine reached its final formulation in the third 
century in the "Sutra on the Ten Stages". The first six 
of these stages correspond to the six "perfections" and 
each of them is marked by the intensive practice of one 
of them. The sixth stage therefore corresponds to the 
perfection of wisdom and with it the Bodhisattva has 


113 


Lược sử Phật giáo 


nếu muốn có thể nhập vào Niét-bàn. Tuy nhiên, vì lòng 
từ bi ngài không làm nhu vậy mà vẫn ở lại thé gian này 
trong một thời gian dài để cứu giúp chúng sanh. Mặc dù 
ở trong thế gian, nhưng Bồ Tát giờ đây không còn thuộc 
về thế gian nữa. 


Trong bốn dia vi sau, Bồ Tát đạt đến điều mà kinh văn 
gọi là “dung nhiếp pháp giới”, và trở thành một thực thể 
siêu nhiên có nhiều diệu lực khác nhau. So với các vị Bồ 
Tát bình thường nhu trong sáu địa vị đầu tiên, những vi 
Bồ Tát dà vượt lên đến bốn dia vị sau cùng có khác biệt ở 
chỗ là các ngài có thể tùy ý hóa hiện thành rất nhiều đối 
tượng tín ngưỡng. Chẳng bao lâu, đức tin ngày càng gia 
tăng đối với các hóa thân khác nhau của các vị Bồ Tát, 
như Bô Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Ván-thü-su- lợi, Bồ Tát 
Di-ldc, Bô Tát Địa Tạng, Bô Tát Phó Hiền và nhiều vi 
khác nữa. Mặc dù được hinh thành ở Ấn Độ, một số trong 
những vị Bồ Tát này cho thấy có những ảnh hưởng manh 
mẽ từ nước ngoài, đặc biệt là ảnh hưởng từ Iran. 


Sự phát triển các vị Bồ Tát hóa thân được kèm theo, và 
thậm chí là đã có trước, bởi các vị Phật hóa thân, được tin 
là hiện hữu khắp mười phương thế giới. Vè phương Đông 
có Phật A-súc, tức là vị Phật không bao giờ xao động.' Về 
phương Tây là quốc độ của Phật Vô Lượng Quang,? thường 
được xem giống như Phật Vô Lượng Thọ, là vi Phật có 
đời sống kéo dài vô tận. Hinh tượng của Phật Vô Lượng 
Tho là tương ứng với hình tượng Zurvan Akaranak? của 
Tran. Tương tự như vậy, hình tượng của Phật Vô Lượng 
Quang có rất nhiều tương đồng với thần mặt trời của 
Iran, và có lé có nguồn góc từ đế quốc Kushana à vüng 
bién giới giữa Ấn Độ và Iran. Còn có nhiều vi Phát hóa 


A short history of Buddhism 


by his understanding of emptiness come "face to face' 
(abhimukhi) with Reality itself. At that point he would be 
able to escape from the terrors of this world of birth-and- 
death and he could, if he wanted to, enter into Nirvã: a. 
Out of compassion he nevertheless makes no use of this 
possibility, but stays on in the world for a long time so as 
to help those in it. Although in the world, he now is no 
longer of it. 


During the last four stages a Bodhisattva gains what 
the texts call "sovereignty over the world", and he 
becomes a kind of supernatural being endowed with 
miraculous powers of many kinds. From the ordinary 
Bodhisattvas as they exist on the first six stages, the 
"celestial Bodhisattvas" of the last four stages differ 
in that they were well suited to becoming objects of a 
religious cult. Soon the faithful increasingly turned to all 
kinds of mythical Bodhisattvas, such as Avalokitesvara, 
Manjusri, Maitreya, Kshitigarbha, Saman-tabhadra 
and others. Though conceived in India some of these 
Bodhisattvas show strong non-Indian, and particularly 
Iranian influences. 


The development of mythical Bodhisattvas was 
accompanied, and even preceded by, that of mythical 
Buddhas, Who were held to reside in the heavens 
in all the ten directions. In the East lives Akshobhya, 
the "Imperturbable". In the West is the kingdom of the 
Buddha of "Infinite Light", Amitabha, not always clearly 


1 Aksobhya, Hán dich ám là A-súc, dịch nghĩa là Bất Động (7 $7). distinguished from Amitayus, the Buddha who "has 


? Amitabha an infinite life-span". Amitayus is a counterpart to the 
„ Amitáyus có. l l : l Iranian Zurvan Akaranak (Unlimited Time), just as the 
Kinh A-di-đà nói rằng hai danh hiệu này đều là của cùng một vị Phật, chính cult of Amitabha owed much to Iranian sun worship 


là Phát A-di-dà. 
5 Danh xung này cũng mang nghĩa là “không giới han vé thời gian". 


114 115 


and probably originated in the Kushana Empire in the 


Lược sử Phật giáo 


thân khác nữa, và trong thực tế là nhiều đến mức không 
thể xác định được, và hầu hết các vị đều có quốc độ riêng 
của mình, một thế giới không thuộc về thế giới này, một 
cõi tịnh độ trong sạch, bởi vì không còn những điều uế 
trược và phiền não nữa. 


. Tiếp đến, chúng ta phải nói đôi điều về phương tiện thiện 
xảo, một đức tính luôn luôn không thể tách rời đối với vị 
Bồ Tót, nhưng phải đến địa vị thứ bảy trong Thập địa thì 
mới phát huy được tối đa đức tính này, sau khi sự thành 
tựu vé trí huệ đã giúp Bô Tát nhận ra được tánh không 
thật sự của tất cả mọi sự vật mà có vẻ như đang hiện hữu. 
Phương tiện thiện xảo là khả năng phát huy được năng 
lực tinh thân tiềm ẩn của những con người khác nhau,' 
bằng vào những lời nói và việc làm được điều chỉnh theo 
đúng với nhu cầu và phù hợp theo với khả năng nhận 
thức riêng của mỗi người. Nếu sự thật là như vậy, thì 
tất cả những gì mà cho đến lúc này chúng ta đã miêu tả 
như là các yếu tố cấu thành giáo lý Đại thừa chỉ toàn là 
phương tiện thiện xảo, và không có gì khác hơn nữa. Đó 
là một loạt những điều tưởng tượng được khéo léo bày ra 
chỉ nhằm thúc đấy sự giải thoát của chúng sanh. Thực 
sự mà nói là không có chu Phật, không có các vị Bồ Tát, 
không có sự chứng quả và cũng không có các địa vị tu 
chứng. Tất cả những điều này chỉ là được tưởng tượng ra, 
được điều chỉnh cho phù hợp, và tùy thuận theo với nhu 
cầu của chúng sanh mê tối, với mục đích là đưa họ vượt 
qua đến bến bờ giải thoát? Trừ ra một thực tai duy nhất, 
cũng còn gọi là tánh bhông hoặc chán như, còn thì tất 
cả mọi sự việc khác đều không thực sự hiện hữu, và cho 
dù có nói đến bất cứ điều gì cũng chỉ là hoàn toàn không 
thật, giả tạo và vô giá trị. Nhưng cho dù như vậy, chẳng 
những là những điều ấy có thể được phép nói ra, mà thậm 
chí còn là hữu ích nữa, bởi vì sự giải thoát của chúng sanh 
cần đến chúng. 


A short history of Buddhism 


borderland between India and lran. There are many 
other celestial Buddhas, in fact infinitely many, and most 
of them have a "kingdom" of their own, a world which 
is not of this world, a land which is "pure" because free 
from defilements and adverse conditions. 


. Next we must say a few words about the "skill in means", 


a virtue which is indispensable to a Bodhisattva at all 
times, but which he possesses in its fullness only late, on 
the seventh stage, after the "perfection of wisdom" has 
thoroughly shown him the emptiness of everything that 
seems to be. "Skill in means" is the ability to bring out the 
spiritual potentialities of different people, by statements 
or actions which are adjusted to their needs and adapted 
to their capacity for comprehension. If the truth be told, all 
that we have described so far as constituting the doctrine 
of the Mahayana is just "skill in means" and nothing 
more. It is a series of fictions elaborated to further the 
salvation of beings. In actual fact there are no Buddhas, 
no Bodhisattvas, no perfections, and no stages. All 
these are products of our imagination, just expedients, 
concessions to the needs of ignorant people, designed 
to ferry them across to the Beyond. Everything apart 
from the One, also called “Emptiness” or “Suchness”, 
is devoid of real existence, and whatever may be said 
about it is ultimately untrue, false and nugatory. But 
nevertheless it is not only permissible, but even useful 
to say it, because the salvation of beings demands it. 


trong câu “Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp" (i È, TIAE 
ik). Theo đây thì rõ ràng tất cả giáo pháp đều chỉ được bày ra nhu phương 
tiện độ sanh, và khi đạt được giác ngộ thì không còn có gì là thật cả, ngay 
cả bản thân giáo pháp. 


116 117 


! Thuật ngữ Phật giáo gọi sự khác nhau này là cán cơ của mỗi chúng sanh. 
? Tinh thần này được diễn đạt đầy đủ trong kinh Kim Cang, và được thâu tóm 


Lược sử Phật giáo 


5. Cho đến lúc này, chúng ta đã nói về những phương thức 


để đạt đến giải thoát. Bây giờ, chúng ta sẽ để cập đến 
chính sự giải thoát đó. Những thuyết giảng sáng suốt 
về bản thể, hay bản chất của thực tại, đã tạo nên phần 
cốt lõi của giáo lý Đại thừa. Những thuyết giảng này vô 
cùng tỉnh tế, khó hiểu, khó nắm bắt và không thể nào 
tóm lược, bởi vì chúng không phải là những phát biểu dứt 
khoát về những sự kiện cụ thể, và bởi vì về mặt diễn đạt 
chúng không giải thích bất cứ điều gì, không nói ra điều 
gì cụ thể, vì thực tại tối thượng không ngăn ngại được cho 
là vượt quá khả năng nắm bắt của tri thức và sự diễn đạt 
của ngôn từ. Cho dù có là gì đi nữa, những giáo lý chuyên 
biệt về bản thể của Đại thừa đã phát triển hợp lý từ triết 
lý của Đại chúng bộ, đối nghịch một cách trực tiếp và có 
ý thức với giáo lý của Nhất thiết hữu bộ. 


A short history of Buddhism 


5. So far we have spoken about the way to the Beyond. 


Now we come to the Beyond itself. Wisdom teachings 
about ontology, or the nature of reality, constitute the 
inner core of the Mahayana doctrine. These teachings 
are extremely subtle, abstruse and elusive and defy 
any attempt at summarizing them, because they are 
not meant as definite statements about definite facts 
and because it is said expressly that they do not explain 
anything, do not say anything in particular, for the ultimate 
transcendental reality is held to lie beyond the grasp of 
intellectual comprehension and verbal expression. Be 
that as it may, the peculiar ontological doctrines of the 
Mahayana developed logically from the philosophy of the 
Mahasarighikas and in direct and conscious opposition 
to that of the Sarvastivadins. 


Bốn luận dé cơ bán sau đây là những điểm chung của tất cả 
những người theo Đại thừa: 
a. Tất cả các pháp đều là không, theo ý nghĩa mỗi pháp 


Four basic propositions are common to all Mahayanists: 
a. All dharmas are “empty” in the sense that each one 


không là gì cả trong tự thân chúng, và tu thân chúng 
cũng không là gì cả. Do vậy, bất cứ pháp nào cũng không 
thể phân biệt được với các pháp khác. Và vì thế, tất cả 
các pháp đều hoàn toàn không thực và giống như nhau. 
. Túnh bhông này có thể được gọi là chân như, khi người ta 
nhận thức mỗi sự vật hoàn toàn đúng như thực có, không 
thêm, không bớt bất cứ điều gì. Chỉ có một chân như duy 
nhất, và thế giới đa dạng chỉ là được dựng lên bằng trí 
tưởng tượng của chúng ta. 


. Nếu tất cả là một và nhu nhau, vậy thì cái tuyét đối cũng 
sẽ giống với cái tuong đối, cái vượt ngoài nhận thức giống 
với cái được nhận thức, và Niét-bàn cũng như luân hồi. 

. Hiểu biết chân thật phải vượt lên trên tính cách hai mặt 
của cả chủ thể lẫn khách thể, cũng như của su xác định 
và phủ định. 


is nothing in and by itself. Any dharma is therefore 
indistinguishable from any other dharma. In consequence 
all dharmas are ultimately non-existent and the same. 


. This Emptiness can be called “Suchness”, when one 


takes each thing "such as it is", without adding anything 
to it or subtracting anything from it. There can be only 
one Suchness and the multiple world is a construction of 
our imagination. 


. If all is one and the same, then also the Absolute will be 


identical with the Relative, the Unconditioned with the 
conditioned, Nirvāna with Samsara. 


. Irue Knowledge must rise above the duality of either 


subject and object, or of affirmation and negation. 


These four propositions get near to the Beyond, but they do 
not quite reach it. The inmost sanctum of the whole doctrine is 
filled with nothing but silence. 


118 119 


Bón luán dé này dua dén gán su giái thoát, nhung khóng 
thuc su dat dén. Chó thám sáu nhát cüa toàn bó giáo ly là khóng 
có gì khác hơn ngoài sự yên lặng. 


Lược sử Phật giáo 


Bây giờ chúng ta nói đến Phật giáo Đại thừa được hệ thống 
hóa, vốn được chia thành hai trường phái triết học chính: phái 
Trung luận và phái Du-già. 


Phái Trung luận được thành lập bởi ngài Long Thọ (vào 
khoảng năm 150), người miễn Nam Ấn, là một trong những bộ 
óc vĩ đại nhất của xứ Ấn Độ. Trường phái này tôn tai qua nhiều 
thế kỷ và cũng đã phát triển mạnh mẽ ở Trung Hoa và Tây 
Tạng. Triết lý Trung luận chủ yếu là một học thuyết biện luận 
nhắm đến sự hoài nghi bao trùm tất cả, bằng cách chỉ ra rằng 
moi phát biểu đều giống nhau ở điểm là tất cả đều khóng thể 
đứng uững được. Điều này cũng đúng ngay cả khi nói vé cái tuyêt 
đối. Tất cá mọi sự việc tất yếu đều là giả tao, duy chỉ có cái “im 
lặng sấm sét” của đức Phật mới có thể nói lên đầy đủ về điều đó. 
Về mặt giải thoát, tất cả mọi sự việc phải được buông bỏ hết, cho 
đến khi chỉ còn duy nhất cái tánh không tuyệt đối, và khi ấy giải 
thoát sẽ được đạt đến. 


Sự khởi đầu mờ nhạt của tư tưởng Du-già có thể đã được 
nhận ra vào thời của ngài Long Thọ, nhưng phải đến thế kỷ 4 
triết lý này mới được hình thành rõ nét. Ở đây, hai vị Thế Thân! 
và Vô Trước? là những tên tuổi vĩ đại nhất, và sự nghiên cứu của 
lịch sử cận đại cho đến nay vẫn chưa thành công trong việc phân 
loại, sắp xếp rất nhiều dữ kiện mâu thuẫn hiện có về niên dai, 
tác phẩm và hành trạng của họ. 


Phái Du-già dua ra một lý thuyết chủ yếu vé mặt tâm lý, và 
tin rằng cái tuyét đối, về mặt thuc dung, có thé được mô tả nhu 
là tám, ý hay là thức. 


Lý thuyết của ho là một thứ chủ nghĩa duy tâm siêu hinh? 
theo đó thì tâm thức sáng tạo ra đối tượng của nó nhờ vào chính 
những năng lực tiềm ẩn nội tại. Tuy nhiên, tâm thức có thể tự 


1 Vasubandhu, Hán dịch âm là Bà-tẩu-bàn-đậu (33t #$ €), dich nghĩa là 
Thiên Thân CK. 3), hay Thế Thân 9:32). Ngài là Tổ đời thứ 21 của Thiên 
tông Ấn Độ. 

? Asañga, Hán dịch âm là A-tăng-già (Ji im), dịch nghĩa là Vô Trước ($ 
2). Ngài là anh ruột của ngài Thế Thân, và được xem là người sáng lập 


120 


A short history of Buddhism 


We now come to the systematized Mahayana, which falls 
into two main philosophical schools, the Madhyamikas and the 
Yogacarins. 


The Mãdhyamika school was founded by Nagarjuna (c AD 
150), a South Indian and one of the greatest minds India has 
produced. The school persisted for many centuries and has 
had a vigorous life also in China and Tibet. The Madhyamika 
philosophy is primarily a logical doctrine which aims at an all- 
embracing scepticism by showing that all statements are equally 
untenable. This applies also to statements about the Absolute. 
They are all bound to be false and the Buddha's "thundering 
silence" alone can do justice to it. Soteriologically, everything 
must be dropped and given up, until absolute Emptiness alone 
remains, and then salvation is gained. 


Atthe time of Nagarjuna the shadowy beginnings of Yogacarin 
thinking could already be discerned, but the philosophy itself 
was clearly formulated only in the fourth century. Vasubandhu 
and Asanga are the greatest names here and modern historical 
research has so far not yet succeeded in sorting out the many 
conflicting data we have on their chronology, writings and 
activities. 


The Yogacarins propounded a primarily psycholo-gical 
theory and believed that the Absolute can usefully be described 
as "Mind", "Thought" or “Consci-ousness”. 


Theirs was a metaphysical idealism, according to which 
consciousness creates its objects out of its own inner 
potentialities. Mind can, however, exist quite by itself, without 
any object whatever. Soteriologically, the Yogacarins aimed at 


Duy thức tông, hay Du-già hành tông, cũng thường goi là Du-già tông. 
3 Nói chính xác là Duy thức, đúng như tên gọi của tông này. 


121 


Lược sử Phật giáo 


nó hiện hữu mà không cần có bất cứ đối tượng nào. Về mặt giải 
thoát, phái Du-giờ nhắm đến một nhận thức không chạy theo 
đối tượng. Sự giải thoát được đạt đến khi chúng ta có thể tạo ra 
được một nhận thức thuần túy, nghĩa là chỉ thuần có tâm thức, 
và hoàn toàn vuot qua ranh giới gita chủ thé và đối tượng. 

Hai trường phái Trung luận và Du-già rõ ràng là hoàn toàn 
khác biệt nhau về những gì họ quan tâm cũng như mục tiêu 
nhắm đến. Vì thế, những cuộc tranh luận thỉnh thoảng xảy ra 
giữa đôi bên đã không có mấy ảnh hưởng, và rất ít được nói đến 
trong các tác phẩm của họ. Nói chung, mỗi trường phái đều hài 
lòng với việc vạch ra giáo lý của riêng mình, không chú ý lắm 
đến trường phái kia. Đối với những người theo phái Trung luận, 
giáo lý của phái Du-già có vé như là một su sai lầm hoàn toàn 
không thể hiểu được. Trong khi đó, phái Du-già xem giáo lý 
Trung luận như là giai đoạn ban đầu của chính họ, tuy nhiên, đã 
đi chệch hướng chân lý và cốt lõi bí truyền của Phật giáo. 

Trường phái Du-già còn đáng chú ý hơn ở chỗ là đã sáng tạo 
ra phần cuối cùng của giáo lý về Tam thân Phật. Đức Phật được 
cho là hiện hữu trên ba mức độ khác nhau. Khi là Pháp thán,! 
ngài là Tuyệt đối, là Chân lý, là chính bản thân Thuc tai. Khi là 
Báo thân,? ngài thị hiện chính minh cho các vị Bồ Tát và hàng 
thánh giả được nhìn thấy, và thuyết pháp cho họ nghe ở các cõi 
trời, tạo ra sự vui thú và ưa thích đối với Pháp. Sau cùng, khi 
là Hóa thân, ngài là thân mà chúng sanh có thể nhìn thấy thi 
hiện vào những thời điểm nhất định nơi thế gian, vốn là thân 
hư ảo do Phật hóa hiện ra để thực hiện công việc hóa độ trên thế 
gian. Bằng vào sự tinh luyện về mặt tri thức, nhiều người thuộc 
phái Du-già còn thêm vào một thán thứ tư nữa, đó là Tự tánh 
thán,* là căn bản của cá ba thân kia. 

Nhưng ở đây cán phải hết sức lưu ý thận trong. Giáo lý Tam 
thân Phật này thường được nhiều người cho là do những người 


1 Dharmakàya 

? Sambhogakaya 

3 Nirmánakàya 

4 Suabhavikakaya, cũng có nơi gọi là Mahasukhakàya, Hán dich là Đại lạc 
thân Ck #š 5). 


122 


A short history of Buddhism 


achieving “an act of cognition which no longer apprehends an 
object". Salvation is won when we can produce in ourselves an 
act of thought which is "Thought-only", pure consciousness, and 
altogether beyond the division between subject and object. 


The two systems were clearly quite distinct in their interests 
and intentions. The polemics which they occasionally directed 
against each other had therefore little effect and occupy little 
space in their writings. On the whole each school was content 
to elaborate its own tenets, without paying too much attention 
to its rivals. To the Madhyamikas, the Yogacarin doctrine 
appeared as a quite incomprehensible perversity, whereas the 
Yogacarins regarded the Madhyamika doctrine as a preliminary 
stage of their own, which however missed the true and esoteric 
core of the Buddha's teaching. 


The Yogacarin school is further noteworthy for having 
elaborated the final formulation of the doctrine of the three 
Bodies of the Buddha. The Buddha is said to exist on three 
distinct levels. As the Dharma-body He is the Absolute, Truth and 
Reality itself. In His "communal body”, or His “enjoyment body" 
(sambhoga-kaya), the Buddha shows Himself to the celestial 
Bodhisattvas and other superhuman beings and preaches in 
unearthly realms the Dharma to them, generating joy, delight 
and love for it. Finally there is the fictitious, or conjured up 
body (nirmdna-kaya) which is the one that human beings see 
appearing at certain times on earth and which is a phantom 
body sent by the real Buddha to do His work in the world. By 
way of scholastic refinement, many Yogacarins still added a 
fourth Body, the Substantial Body (svdbhdvika-kaya), which is 
the basis of the other three. 


Yet a note of caution must here be sounded. It is generally 
said that this doctrine of the Three Bodies was first formulated 


123 


Lược sử Phật giáo 


thuộc phái Du-già đề ra trước tiên vào khoảng năm 300, nhưng 
về cơ bản không có gì thật sự mới trong đó. Cả ba thân này đều 
đã được biết đến từ nhiều thế kỷ trước. Việc đồng nhất một khía 
cạnh của đức Phật với Pháp thé! đã được đưa ra từ thời kỳ đầu, 
và thuộc vé phán cốt yếu của Phát giáo. Về Báo thân, đã có một 
truyền thống lâu đời nói về ba mươi hai tướng tốt của bác vi 
nhân. Những tướng tốt này rõ ràng là không thuộc về phần thân 
xác mà ai ai cũng có thể nhìn thấy được, mà là gắn liền với một 
loại thân thể mầu nhiệm chỉ có thể nhìn thấy được bằng đức tin, 
và chỉ tự hiển lộ ra trước hàng thánh giả. 


Mặc dù một sự giả định về loại thân thể mầu nhiệm như 
thế đã được đưa ra từ rất lâu, nhưng mãi cho đến khoảng năm 
300, tất cả những gì được nói về điều này vẫn còn mơ hồ và khó 
nắm bắt. Rất có thé là phần giáo lý về dé tài này chua được phát 
triển đây đủ trước thế kỷ 3. Nhưng cũng có thể là phần giáo lý 
này được xem như đặc biệt thiêng liêng, và vì thế được giữ kín, 
chỉ có thể trực tiếp khẩu truyền cho những ai có đủ phẩm chất 
tâm linh để tiếp nhận, còn những người khác phải tự hài lòng 
với một số ít những dé cập mơ hồ. Về sau, có thé là sự suy thoái 
liên tục mà chúng ta đã có lần nói đến trước đây đã đi kèm theo 
với sự trần tục hóa phần giáo lý đó. 


Trong thời kỳ đầu, như chúng ta đã biết, một tăng sĩ không 
được phép trực tiếp truyền dạy kinh điển cho cư sĩ. Và chúng ta 
nghe nói về ông Cấp Cô Độc, một trong những đại thí chủ lớn 
nhất thời ban đầu của Giáo hội, rằng chỉ đến lúc lâm chung, sau 
nhiều năm kính ngưỡng đức Phát và ủng hộ Táng-già, mới được 
nghe ngài Xá-loi-phát giảng về tính chất không thỏa mãn của 
sáu trán.? Bởi vi, theo lời ngài Xá-loi-phát, những vấn dé nhu 
vậy chỉ dành cho tăng sĩ áo vàng, thường không được giảng dạy 
cho hàng cư sĩ áo trắng. Về sau, trước tiên là kinh điển nói chung 
không còn được giữ kín nữa, và tiếp theo, những phán giáo lý ẩn 
mát hơn cũng dán dán được bộc lộ ra từng điểm một. Và thực tế 


! Tức là khái niệm về Pháp thân Phật. 
? Tức là đối tượng của sáu căn, hay nói rõ là hình sắc, âm thanh, hương, vị, sự 


124 


A short history of Buddhism 


by the Yogacarins about AD 300, but basically there is nothing 
really new about it. All three bodies had been known centuries 
before. The identification of one side of the Buddha with the 
Dharma had often been made in the first period and is of the 
essence of Buddhism. As to the second body, there had been 
a long-standing tradition about the “thirty-two marks of the 
superman”, which were obviously not attributes of the body 
visible to all, but adhered to some glorified body which is visible 
only to the eyes of faith and manifests itself only to the community 
of the saints. Although the assumption of such a "glorified" body 
had been made for a long time, all references to it until about 
AD 300 are vague and elusive. It may be that the doctrine on 
this subject was not fully developed before the third century. It 
may also be, however, that this was regarded as a particularly 
sacred, and therefore secret, subject, which could be explained 
only orally to those who were spiritually qualified to hear of 
it, while the remainder had to content themselves with a few 
vague hints. It is likely that the continuous decline of which we 
spoke before was accompanied by an increasing profanizatign 
of the doctrine. In early times, as we saw, a monk was even 
forbidden to recite the actual text of the Sutras to laymen. We 
hear of Anathapindada, one of the greatest early benefactors 
of the Order, that only on his death-bed, after having for many 
years honoured the Lord and helped the Saúgha, he was 
allowed to hear from Sariputra a sermon on the unsatisfactory 
nature of sense-objects, because, as Sariputra told him, such 
subjects were reserved for the yellow-robed monks and were 
not normally taught to the men in white robes, to the laymen. 
Later on, first the Sutras ceased to be secret and further on also 
the more secret teachings hidden behind them were divulged 


xúc cham và các pháp. Những đối tượng này không bao giờ thỏa mãn được 
sự tham câu của chúng ta, vì bản chất của chúng là như vậy. 


125 


Lược sử Phật giáo 


là trường phái Du-già luôn cho rằng tất cả những gi ho làm chi 
là giải thích những ý nghĩa mật truyền đã có từ lâu, nhưng chưa 
bao giờ được phổ biến rộng khắp cho tất cả mọi người. 


Nếu quả đúng như vậy, thì những gì mà trong lịch sử tư 
tưởng Phật giáo có vẻ như đổi mới về giáo lý thường rất có thể 
chỉ là sự chuyển đổi dần dân đường ranh giới phân vạch giữa 
phán giáo lý mát truyền và phần giáo lý công truyền. Ban đầu, 
ngay cá cho đến thời vua A-duc, phần lớn giáo lý đều là mát 
truyền, trừ ra một số chuẩn mực đạo đức hoặc những điều tương 
tự. Cho đến thời dai Tan-tra,! vào thời kỳ thứ ba, thi ngay cả 
những giáo lý bí truyền nhất cũng đã được ghi chép. Tiến trình 
này có thể được hiểu như để bù đắp lại sự thất bại được thừa 
nhận ngày càng gia tăng trong việc đạt đến những thành quả 
tâm linh đã đặt ra. Những vị tăng không thể tự mình đạt đến sự 
chứng ngộ trong tự tâm, thường lao vào những hoạt động hướng 
ngoại, truyền bá rộng rãi giáo lý của họ trong đại chúng. Từ thực 
tế là môi ý tưởng đưa ra chỉ có thể được xác nhận vào một thời 
gian về sau, nên chúng ta không thể đưa ra bất cứ kết luận nào 
có tính cách thuyết phục về việc ý tưởng ấy có thật sự vừa được 
nghĩ ra vào lúc nó được công bố hay không. Bởi vì, rất có thể chỉ 
là vào lúc đó ý tưởng này mới thôi không dành riêng cho một số 
người chọn loc, mà phần nào được dua ra cho tất cá mọi người. 


2. SỰ PHÁT TRIÉN CỦA TIỂU THỪA Ở ẤN ĐỘ 


Bất chấp sự phát triển của Đại thừa, những trường phái Tiểu 
thừa cổ xưa vẫn duy trì được sự phát triển của riêng họ. Những 
sự phát triển mới tất nhiên là đã có phân nào ảnh hưởng đối với 
họ. Họ điều chỉnh theo một vài giáo lý của Đại thừa, hoặc là từ 
sự vay mượn trực tiếp, hoặc là vì họ cùng chịu ảnh hưởng giống 
như những gì đã hình thành nên Đại thừa. 


Quan niệm về Bồ Tát giờ đây đã trở nén nổi bật trong 
những câu chuyện tién thân kể về nhiều đời sống trước đây của 
! Được xem là thời kỳ phát triển thứ ba của Phật giáo, khi những kinh sách 

Tan-tra được hình thành, với ảnh hưởng ngày càng lớn của Mật giáo. 
126 


A short history of Buddhism 


one by one. As a matter of fact the Yogacarins always claimed 
that all they did was to explain the “esoteric” meaning, known 
all along, but never broadcast to all and sundry. 


If this is so, then what in the history of Buddhist thought 
seems to be doctrinal innovation may very often be nothing but 
the gradual shifting of the line between esoteric and exoteric 
teachings. At first, even up to A$oka, the bulk of the doctrine, 
except for some moral maxims and so on, was esoteric. By the 
time of the Tantra, in the third period, even the most esoteric 
doctrines were written down. This process can be understood 
as one of compensation for the increasing admitted failure to 
achieve the spiritual goals aimed at. The monks who were 
unable to succeed inwardly in their self-realization would then 
indulge in the extraverted activity of spreading their doctrines 
among the general population. From the fact that a statement is 
attested only at a later date we cannot therefore conclude with 
any cogency that it was actually invented at that time. It is just 
as well possible that it ceased at that time to be the prerogative 
of the initiated and became more or less public property. 


2. HINAYANA DEVELOPMENTS IN INDIA 


In spite of the growth of the Mahayana, the old Hinayana 
schools held their own. The new developments naturally had 
some influence on them. They adopted some Mahayana 
theories, either by direct borrowing or because they were 
exposed to the same influences which shaped the Mahayana. 


The idea of a Bodhisattva now becomes prominent in the 
vast popular Jataka literature which tells stories about the 
Buddha's former lives. Originally these tales were fables, fairy- 


127 


Lược sử Phật giáo 


đức Phật, vốn rất được ưa chuộng rộng rãi. Nguồn gốc ban đầu 
của những câu chuyện này là những chuyện ngụ ngôn, thần 
thoại, những chuyện kể truyền miệng... được rút từ trong kho 
tàng truyện dân gian phong phú của Ấn Độ. Những câu chuyện 
đang lưu hành này, sau đó được sửa đổi cho phù hợp với việc sử 
dụng trong Phật giáo, bằng cách trình bày như những sự việc 
xảy ra trong cuộc đời thật của đức Phật. Trong một thời gian dài, 
những câu chuyện này được đưa ra để minh họa các giới luật do 
Phật chế định, hoặc với mục đích ca ngợi tâm hồn cao quý của 
đức Thế Tôn. Chỉ về sau này, chúng mới được kể lại dưới hình 
thức chuyện kể về Bồ Tát. Liên quan đến những câu chuyện tiền 
thân của đức Phật, một loạt 10 pháp ba-la-mát! được kể ra, song 
song với 6 ba-la-mát của Đại thừa. Thêm nữa, lòng từ bi trong 
những câu chuyện trước đây chỉ là một đức tính phụ thuộc và 
nhỏ nhặt, nhưng đã trở nên nổi bật hơn trong những câu chuyện 
về hành trạng của Bồ Tát. Bó Tát bao giờ cũng là tiền thân 
trong những kiếp sống trước đây của đức Phật. Ngoài ra, giáo 
lý về tánh không lúc này được nhấn manh hơn trước đó. Một sự 
thừa nhận rằng thời đại bấy giờ đã xấu đi, không còn là thời của 
các vị A-la-hán, đã đưa đến sự coi trọng hơn đối với mong muốn 
theo đuổi những mục đích thứ yếu, chẳng hạn như tái sanh về 
cảnh giới của chư thiên, hoặc cảnh giới của đức D¿-iặc, vị Phật 
tương lai hiện đang ở cõi trời Dáu-suát.? 


Nhưng nói chung thì những sự nhượng bộ này được thực 
hiện một cách khá miễn cưỡng. Những nguồn tư liệu hiện có 
của chúng ta về Tiểu thừa hầu như chẳng bao giờ dé cập đến 
những người theo Đại thừa, cho dù là theo cách tích cực hay tiêu 
cực. Những người Tiểu thừa có phần nào hoài nghi đối với tất 
cả những cách tân của Đại thừa. Về tuyên bố cho rằng những 
kinh điển mới của Đại thừa chính là lời Phật dạy, họ đã từ chối 
không chịu tiếp nhận một cách nghiêm túc. Trong thực tế, họ 
phủ nhận những kinh điển này, cho rằng chúng cũng giống như 
quá nhiều những sự bịa đặt khác, và không đáng để xem xét một 


! Luận Duy thức gọi đây là 10 thắng hanh và kể ra nhu sau: Thí ba-la-mát, 
Giới ba-la-mật, Nhẫn ba-la-mật, Tinh tấn ba-la-mật, Thiền ba-la-mật, Bát- 


128 


A short history of Buddhism 


tales, anecdotes, etc., taken from the vast fund of Indian folklore. 
These currenttales were then adapted to Buddhist uses by being 
represented as incidents in the lives of the historical Buddha. 
For a long time they were just told to illustrate the Buddha's 
moral precepts, or for the purpose of proclaiming the glory and 
spiritual stature of the Lord (Bhagavari). Only at a later age 
were they recast into the form of stories about the Bodhisattva. 
In connection with the Jatakas a set of 10 "perfections" was 
elaborated, parallel to the six perfections of the Mahayana. 
Also the compassion and the loving-kindness, which in older 
literature is a minor and very subordinate virtue, becomes 
more prominent in these tales of the Bodhisattva's deeds, the 
"Bodhisattva" always being The Buddha in His previous lives. 
Likewise the doctrine of “emptiness” is now stressed more than 
it was in the past. A recognition of the fact that the times are 
bad and the days for the Arhats have passed, gives greater 
respectability to the aspiration after the secondary goals, such 
as the rebirth among the gods, or with Maitreya, the future 
Buddha, now in the Tushita heaven. 


But on the whole these concessions are made rather 
grudgingly. Our Hinayàna sources practically never mention 
the Mahayanists, either posilively or negatively. They were 
somewhat incredulous of all these innovations and they refused 
to take seriously the claim that the many new Mahäyäna works 
gave the Buddha's actual words. In fact they rejected these 
works as just so many "concoctions" and unworthy of serious 
consideration. The eloquent testimony of the complete and total 


nhã ba-la-mật, Phương tiện thiện xảo ba-la-mật, Nguyện ba-la-mật, Lực 
ba-la-mật và Trí ba-la-mật. Mười ba-la-mật trong thời kỳ đầu do Phật giáo 
Tiểu thừa liệt kê không biết có tương tự như thế này hay không. 

2 Tuşita, Hán dịch nghĩa là Hy Tác (% Æ) hoặc Diệu Tác (3 Æ), dịch âm là 
Đâu-suất (J£ 3€) hay Đâu-suất-đà (# AE fè). 


129 


Lược sử Phật giáo 


cách nghiêm túc. Sự im lặng hoàn toàn của các học giả Tiểu thừa 
về vấn đề Đại thừa là bằng chứng mạnh mẽ cho chúng ta biết rõ 
họ đã nghi gì về bó phái đồ sô này. 

Không nao núng bởi Đại thừa, những người Tiểu thừa tiếp 
tục phát triển giáo lý riêng của mình, chủ yếu là làm rõ thêm 
những hàm nghĩa hợp lý trong bộ A-ty-dat-ma của họ.! Việc biên 
soạn và hệ thống hóa bộ luận này phái mất hết bốn thế kỷ đâu 
Công nguyên. Sau đó, bộ luận này được hoàn tất cho hai trường 
phái chính. Về việc này, chúng ta có được phần nào hiểu biết 
chính xác, chẳng hạn như ngài Thế Thân hoàn thành bộ luận 
của Nhất thiết hữu bộ, và ngài Phật Âm? hoàn thành bộ luận 
của Thượng tọa bộ. 


Vào khoảng năm 400, Tiểu thừa đạt đến mức hoàn thiện 
nhất trong khả năng của họ. Sau đó, không còn có thêm gì mới, 
và mặc dù tôn tại thêm 800 năm nữa, Phát giáo Tiểu thừa An Độ 
để lại cho chúng ta rất ít dấu vết của những hoạt động sáng tạo 
tri thức tiến xa hơn. Chính ngài Thé Thán đã cảm thấy mình đi 
đến đoạn cuối của một thời đại, và ngài kết thúc bộ luận A-ty- 
dat-ma Cáu-xá? bằng những dòng nổi tiếng sau đây: 

“Thời đã đến, 
Với sự tràn ngập sóng vô minh dáng cao 
Phát giáo dường nhu thổ hơi cuối cùng.” 


Su sáng tạo bộ luận A-ty-dat-ma là một trong những thành 
tựu vĩ đại nhất của trí huệ con người. Trong phần 3 của Chương 
I đã giải thích phần nào một số ý nghĩa được dùng của danh từ 
pháp. Trong thời kỳ thứ hai, người ta đã cố xác định một cách 
có hệ thống xem có bao nhiêu loại pháp, hay thành phán cơ bản 
của kinh nghiệm, cán phải được thừa nhận. N?hất thiết hữu bộ 
đạt được một danh sách 75 pháp. Trong khi đó, Thuong toa bộ 
tin rằng cần phải nêu đến 174 pháp. Nhưng sự khác biệt giữa 
hai con số này ít nghiêm trọng hơn nhiều so với vẻ ngoài. Danh 
sách của Thượng tọa bộ tuy dài hơn rất nhiều, nhưng chủ yếu là 


! Nhu đã nói trong một đoạn trước, nội dung bộ A-tỳ-đạt-ma của mỗi bộ phái 
khác nhau rất nhiều. 


130 


A short history of Buddhism 


silence of all Hinayana doctors on the subject of the Mahayana 
shows clearly what they thought of all this splendour. 


Undeterred by the Mahayana, the Hinayanists went on with 
their own doctrinal development, which consisted in working 
out the logical implications of their Abhidharma. The elaboration 
and systematization of the Abhidharma occupied the first four 
centuries of our era. After that time it was completed for the two 
principal schools of which we have any precise knowledge, i.e. 
by Vasubandhu for the Sarvastivadins and by Buddhaghosa for 
the Theravadins. 


About AD 400 the Hinayanists reached the perfection of 
which they were capable. After that there was no more to come 
and the Indian Hinayäna, although it persisted for another 800 
years, has left us few records of further creative intellectual 
activity. Vasubandhu himself felt that he had reached the end 
of an epoch and he concludes his “Abhidharmakosa” with the 
famous words: 


The times are come 
When flooded by the rising tide of ignorance 
Buddha's religion seems to breathe its last. 


The creation of the Abhidharma was one of the greatest 
achievements of the human intellect. | have explained to some 
extent the sense in which the word “dharmas” was used. In 
our second period one attempted to determine systematically 
how many kinds of “dharmas”, or ultimate constituents of 
experience, had to be assumed. The Sarvastivadins arrived at 
a list of 75 dharmas, whereas the Theravadins believed that 
174 were necessary. The difference between the two lists is 
much less serious than it appears to be. The Theravadin list 


? Buddhaghosa 
3 Abhidharmakosa 


131 


Lược sử Phật giáo 


vì họ chia nhỏ pháp thứ 14 (tuóng) của Nhất thiết hữu bộ thành 
89 loai thi£c. Ngoài ra, hai danh sách này khác nhau ở sự sắp 
xếp, thứ tự liệt kê và cách dùng từ, cũng như một số các chi tiết 
vụn vặt, quá phin toái để kể hết ra đây. Những yếu tố cơ bản 
vốn đã được giải quyết xong trước đó, vào lúc mà hai trường phái 
vẫn còn thống nhất với nhau, và chỉ có những chi tiết cuối cùng 
là được thêm vào sau này. 


Phạm vi đáng kinh ngạc của những nghiên cứu trong bộ 
luận A-ty-dat-ma có thể được nhận rõ khi chúng ta nhìn vào 
những đề tài mà ngài Thế Thân bàn đến trong bộ luận A-ty- 
dat-ma Cáu-xá. Bộ luận có 8 chương, bàn về những hiện tượng 
trong tự nhiên, về những sức mạnh và bản năng tự nhiên, về vũ 
trụ học... nghĩa là nguồn gốc, sự sắp xếp và hủy diệt của vũ trụ, 
và bàn về nghiệp báo, những dục vọng, các bậc thánh giả khác 
nhau và những phương pháp dẫn đến giải thoát, và chấm dứt 
bằng một khảo sát về năng lực nhận thức thiêng liêng và những 
thành tựu của thiền định. Thêm vào đó còn có một phần phụ lục 
dành để bác bỏ quan điểm của những người thừa nhận sự hiện 
hữu tự ngã, kể cả những tín đồ Phật giáo. Việc loại trừ và xóa bỏ 
tất cả những quan điểm như vậy là mục tiêu chính của ngài Thế 
Thân trong việc biên soạn bộ luận của mình. 


Trước phán tổng kết cuối cùng là những bài luận thuyết rất 
dài và bao quát, trong đó chúng ta có được một số tư liệu về Nhất 
thiết hữu bộ. Trong thế kỷ thứ nhất, bộ phái này đã san định 
lại kinh tạng của họ. Khoảng năm 100, có bộ Ty-bà-sa,! một bó 
luận giải của bộ A-ty-dat-ma, và vào khoảng năm 200, ra đời 
bộ luận đồ sô Đại Ty-bà-sa,? được biên soạn bởi 500 vị A-la-hán 
ở Kashmir, và đã hình thành tên gọi T'y-bà-sa bó? cho bộ phái 
chính thống nhất thành lập từ Nhất thiết hữu bộ. Danh xưng 
Tỳ-bà-sư có nghĩa là “sự lua chọn”, và tên gọi của những tác 
phẩm vừa đề cập trên xuất phát từ thực tế là rất nhiều ý kiến 
khác nhau của các bậc luận sư hàng đầu đều được ghi nhận cẩn 


1 Vibhasha 
? Mahavibhasha. Bộ luận này gồm 200 quyển, đã được ngài Huyền Trang 
dịch sang Hán văn. 


132 


A short history of Buddhism 


is so much longer chiefly because they subdivided one item 
of the Sarvastivadins (i.e. no. 14, Thought) into the 89 kinds 
of consciousness. Otherwise the lists mainly differ in their 
arrangement, order of enumeration and terminology, as well 
as in a number of trifling details too wearisome to enumerate 
here. The basic factors were already worked out while the two 
schools were still united and only the final touches were added 
at a later period. 


The astounding range of Abhidharma studies can be 
appreciated when we look at the topics which Vasubandhu 
discusses in his Abhidharmakosa. It falls into eight chapters, 
dealing with the elements, the powers and faculties, cosmology, 
i.e. the origin, arrangement and destruction of the universe, 
with karma, the passions, the various kinds of saints and the 
paths which lead to salvation, concluding with a survey of 
sacred cognition and meditational attainments. In addition an 
appendix is devoted to the refutation of the views of Buddhists 
and non-Buddhists who postulate the existence of an ego, the 
abolition and eradication of all such views being Vasubandhu's 
main object in the composition of his treatise. 


The final synthesis was preceded by many lengthy and 
extensive discussions of which we have for the Sarvastivadins 
some documents left. In the first century of our era they fixed their 
Canon, about AD 100 there is the Vibhdshd, a commentary to the 
Abhidharma, and about AD 200 the enormousMahdvibhdsha, 
a commentary to thejndnaprasthdna composed by 500 Arhats 
of Kashmir, which gives the name of Vaibhdshika to the most 
orthodox school of the Sarvastivadins. The word vibhasha can 
be translated as "option" and the works just mentioned derived 
their name from the fact that different opinions of the leading 


3 Vaibhàshika 
133 


Lược sử Phật giáo 


thận, để người đọc có thể lựa chọn những ý kiến nào tỏ ra phù 
hợp nhất với mình. 


Trường phái đối nghịch chủ yếu của Ty-bà-sa bộ là Kinh 
lượng bó. Họ không tin rằng bảy cuốn A-ty-dat-ma cơ bản là do 
chính đức Phật truyền dạy, và cho rằng chỉ có những gì trong bộ 
A-ty-dat-ma được trích dẫn rải rác từ Kinh tang là những nón 
tảng có thể tin cậy được. 


Giáo lý của Kinh Tượng bộ thường don giản hon và rõ ràng là 
hợp lý hơn giáo lý của Nhất thiết hữu bộ. Su mâu thuẫn giữa hai 
trường phái này liên quan đến những vấn đề chẳng hạn như khả 
năng tự tỉnh giác, hoặc là sự nhận thức trực tiếp đối tượng, hay 
tranh luận về việc trong ý nghĩa nào thì một đối tượng khách 
quan thực sự hiện hữu, hoặc cái gì thực hiện hành vi thấy: là con 
mắt, là ý thức hay là tâm. Họ cũng tranh luận về việc sự hủy 
diệt có nguyên nhân của nó, hay xảy đến một cách tự nhiên như 
là bản chất vốn có của sự vật. 


Ngài Thế Thân đã có nhiều nhượng bộ đối với quan điểm 
của Kinh lượng bộ, và vì thế, bộ luận của ngài bị bộ phái chính 
thống Ty-bà-sa công kích. Ngài Thế Thân khi ấy đã nhận ra 
ngài Chúng Hiền! là một luận sư đối nghịch có năng lực manh 
mẽ, đã phê phán bộ luận của ngài theo quan điểm truyền thống. 
Mặc dù vậy, bộ luận này vẫn ngày càng được nhiều người thừa 
nhận như là kết luận cuối cùng về để tài này, và việc có rất 
nhiều luận sư chú giải cho bộ luận đã chứng minh được sự phổ 
biến rộng rãi của nó kéo dài đến nhiều thế kỷ sau đó. 

Tuy nhiên, những hoạt động sáng tạo của Tiểu thừa không 
chỉ hoàn toàn giới han ở bộ luận A-ty-dat-ma. Những chuyện kể 
về sự đản sinh của đức Phật và những chuyện kể có tính cách 
giáo dục liên tục được gia tăng. Cuộc đời và nhân cách của đức 
Phát đã thu hút nhiều sự chú ý của tín đồ. Bồ Tát Mã Minh? vốn 
cũng là một nhà thơ tài hoa, đã dùng hình thức thi ca của tiếng 


1 Sañghabhadra, luận su dé tử của ngài Ngộ Nhập, thuộc Nhất thiết hữu bộ. 
Ngài viết Câu-xá bao luận để phê phán Câu-xá luận. Ngài Thế Thân đọc 
luận này, cho là không phải chống phá, nhưng ngược lại là làm rõ thêm ý 
nghĩa bộ luận của mình, nên đổi tên lại gọi là Thuận chánh lý luận. 


134 


A short history of Buddhism 


teachers of the school are carefully recorded, so that the reader 
may be able to choose those which seem most likely to him. 


The chief adversaries of the Vaibhashikas were the 
Sautrantkas who did not believe that the seven basic 
Abhidharma texts had been preached by the Buddha, and 
regarded the statements on Abhidharma which are scattered in 
the Sutras as the only reliable scriptural basis for that subject. 


The doctrines of the Sautrantikas are often simpler and more 
obviously reasonable than those of the Sarvastivadins. The 
controversies between the two schools dealt with such subjects 
as the possibility of self-consciousness, or that of the direct 
perception of objects. Or one debated in what sense external 
objects really exist, or what it is that does the "seeing" (the 
eyes, or the consciousness, or mind), or whether destruction 
has a cause or comes about automatically of itself in the very 
nature of things. 


Vasubandhu made many concessions to the Sautrantika 
point of view, and his Kosa was in consequence assailed by 
the orthodox Vaibhashikas. He found an able and powerful 
opponent in Saúghab-hadra, who commented on the Kosa 
from the traditional point of view. Nevertheless theKosa was 
increasingly recognized as the last word on the subject and 
numerous commentaries testify to its enduring popularity in 
subsequent centuries. 


The creative activities of the Hinayana were, however, not 
entirely confined to the Abhidharma. Constant additions were 
made to the Birth Stories and Edifying Tales. The life and 
personality of the Buddha claimed the attention of the devotees. 
Asvaghosa (c. 100), a very fine poet, used the devices of Indian 


? As$vaghosa, tức Bồ Tát Mã Minh (5*8). Niên dai của ngài vào khoảng từ 
năm 100 đến 160. 


135 


Lược sử Phật giáo 


Sanskrit dé truyén bá róng rãi thánh sử của đức Phát qua tác 
phẩm Phát sở hanh tán,' trong đó được dua vào rất nhiều kiến 
thức của đạo Hindu. Tác phẩm của ngài nổi bật lên với sự nhiệt 
tình cống hiến, nhưng không có lý do nào để cho rằng ngài là 
một người theo Đại thừa, dù hiểu theo bất cứ nghĩa chính xác 
nào của danh từ này, và những quan điểm của ngài cho thấy có 
nhiều sự đồng cảm với quan điểm của Đại chúng bộ hơn là với 
bất cứ trường phái đã được biết nào khác. 


Ngài Thé Thán cũng viết kịch nữa. Từ thời đại của ngài trở 
đi, kịch nghệ đã trở thành một phương tiện được ưa chuộng hơn 
hết để truyền bá rộng rãi những quan điểm của Phật giáo. 


Ở Miến Điện và Tây Tạng, một số những câu chuyện dài 
hơn về tiền thân đức Phật hiện nay vẫn còn là đề tài ưa chuộng 
trong kịch nghệ, chẳng han như câu chuyện Vessantara nổi 
tiếng, kể về một người đã bố thí tất cả những gì mình có. Vào 
thế kỷ 5, lịch sử đức Phật được biên soạn ở Tích Lan dưới hình 
thức mở đầu cho quyển truyện tiền thân bằng tiếng Pali. Thánh 
sử này kể về đức Phật từ thời xa xưa trong quá khứ, khi ngài 
bắt đầu phát tâm Bồ-đề quyết định sẽ thành Phật, cho đến lúc 
ngài bắt đầu giáo hóa sau khi thành đạo. Chúng ta còn có quyển 
“150 bài tung ca? của Matrceta (khoảng năm 150), ca ngợi công 
đức cao cả và sâu xa của đức Phật. Tập sách này được giảng dạy 
cho tất cả tăng sĩ. Mục đích nhắm đến của thể loại văn chương 
này là đức tin chứ không phải là trí huệ. 


3. NEPAL VÀ KASHMIR 


Phật giáo dường như đã có từ lâu 6 Nepal, có lẽ ngay từ lúc 
khởi đầu của Phật giáo. Tuy nhiên, từ thế kỷ 7 trở về trước hầu 
như chúng ta không biết được gì nhiều. Và Phát giáo Nepal có 
nhiều khả năng là không khác biệt đáng kể so với Phật giáo 
ở Bắc Ấn. Trong truyền sử Svayambhupuràna, ngài Văn-thù 
được dành cho một vị trí quan trọng, từng đi từ Trung Hoa 
đến Svayambhu, làm bién mất một hồ nước lớn lúc đó chiếm 


1 Buddhacarita, đời Bắc Lương ngài Đàm Vô Sấm dịch sang Hán văn với tên 
là Phật sở hạnh tán (ÿ Pt 47 7), gầm 5 quyển (Đại Tang Kinh, quyển 4, 
trang 1). 


136 


A short history of Buddhism 


Sanskrit poetics to popularize the life of the Buddha by his 
Buddhacarita, into which he introduced much Hindu learning. 
His work is marked by great devotional feeling, but there is no 
reason to assume that Asvaghosa was a Mahayanist in any 
precise sense of the term and his views show more affinity to 
those of the Mahasanghikas than to any other known school. 


Asvaghosa also wrote dramas, which have since his time 
been favourite means of popularizing Buddhist sentiments. 


In Burma and Tibet some of the longer Jatakas, like the 
famous story of Vessantara, who gave away all he had, are still 
popular subjects of dramatic performances. In the fifth century 
a biography of the Buddha from the period aeons ago when he 
first decided to attain Buddhahood, down to the beginning of 
His teaching, was compiled in Ceylon, in the form of an to the 
Pali Jataka book. We also have Matrceta's (c. 150) "Hymn in 
150 Verses", lauding “the Buddha's great and profound virtues", 
which was taught to all monks. Piety and not wisdom was the 
aim of this kind of literature. 


3. NEPAL AND KASHMIR 


In Nepal the religion seems to have existed for a long time, 
probably from the beginning of Buddhism onwards. Little is, 
however, known of the period before the seventh century AD, 
and the Buddhism of Nepal was in all probability not substantially 
different from that of Northern India. In the legendary history 
of the Svayambhupurqna a great role is assigned to Manjusri, 
who came from China to Svayambhu, made the great lake 
disappear which up to then had filled the valley, founded the city 
of Kathmandu and placed there as a ruler the king Dharmikara 


137 


Lược sử Phật giáo 


cả vùng thung lũng, và lập nên thành phố Kathmandu, và đặt 
vua Dharmikara, người được ngài mang theo từ xứ Dai Trung 
Hoa! đến, làm người cai tri ở đó. Chính đức Phát đã đản sanh 
tại vườn Lam-ty-ni? ở Nepal, và vua A-dục được biết là đã đến 
chiêm bái thánh tích này và có dựng lên một trụ đá khắc chữ. 

Trước thời đại của vua A-duc, có lẽ Phật giáo đã được biết 
đến ở Kashmir, nhưng chỉ đến giai đoạn cầm quyển của vi vua 
này thì Phật giáo mới có ảnh hưởng, khi Kashmir trở thành một 
phán lãnh địa của ông. Ty-kheo Madhyantika dà được phái đến 
để giáo hóa tai xứ này. Vua A-duc đã xây 500 tinh xá cho các vi 
A-la-hán và cúng dường vùng thung lũng này cho Tðng-giờ. Sau 
đó, vận mệnh Phật giáo thường xuyên thay đổi theo với chính 
sách của mỗi nhà cai trị. 


Dưới thời vua Kanishka, một Hội đồng trưởng lão được 
thành lập dé san định phán kinh điển của Nhất thiết hữu bộ. Tü 
đó về sau, kinh điển của phái này thường được viết bằng tiếng 
Sanskrit, và chỉ riêng sự kiện này cũng đã làm tăng thêm tám 
quan trọng của những người Bà-la-món về theo Phát giáo, vi 
chỉ có họ mới hoàn toàn am hiểu sự phức tạp của loại ngôn ngữ 
này. 

Sau triều đại của các vua dòng Kushana, một phản ứng của 
những người đạo Hindu bắt đầu. Dưới triều vua Kinnara, nhiều 
tự viện bị phá hủy. Các vị vua giờ đây nói chung đều theo đạo 
Shiva, và vi thé sự bảo trợ từ phía hoàng gia không còn nữa. 


Trong suốt thời kỳ thứ hai này, Kashmir nổi tiếng là một 
trung tâm nghiên cứu Phật giáo. Gần như tất cả những học giả 
Phật giáo từ thời ngài Mã Minh cho đến ngài Vô Trước đều 
đã từng cư ngụ một thời gian nào đó ở đây. Vào khoảng năm 
250, ngài Ha-lé-bat-ma? soạn bộ Thành thật luận,* một sự tổng 
hợp lý thú các quan điểm Đại thừa và Tiểu thừa. Các vị tăng 
Kashmir dà có đến Khotan, Trung Hoa và xứ Andhra, và chính 
một vị tăng Kashmir là Gunavarman dà giáo hóa thành công ở 
xứ Java vào hồi đầu thế kỷ 5. 


1 Mahà-China 
? Lumbinï 


138 


A short history of Buddhism 


whom he had brought with him from Maha-Clna. The Buddha 
Himself was born in Nepal, at Lumbini, and A$oka is known 
to have visited His birthplace, where he erected an inscribed 
pillar. 

Although probably known in Kashmirbefore ASoka, Buddhism 
really made its influence felt only during his rule, when Kashmir 
formed part of his Empire. The bhikshu Madhyantika was sent to 
convert the country. A$oka is said to have built 500 monasteries 
for the Arhats, and to have given the valley itself as a gift to the 
Saúgha. Thereafter the fate of Buddhism fluctuated with the 
attitude of the rulers. 


Under Kanishka a Council is said to have been held which 
fixed the Sarvastivadin Canon. From that time onwards the 
Sarvastivadin writings were normally in Sanskrit, and this fact by 
itself would increase the relative weight of the Brahmin converts 
who alone would be fully conversant with the complications of 
this language. 


After the Kushana kings a Hindu reaction set in, under King 
Kinnara many monasteries were destroyed, the rulers in general 
were Shivaites, and royal patronage was therefore withdrawn. 


During our period Kashmir gained a high reputation as a 
centre of Buddhist learning and nearly all the great Buddhist 
scholars between Asvaghosa and Asanga are reported to have 
resided there at some time or other. Harivarman about 250 
wrote his Satyasiddhi, an interesting synthesis of Mahayana and 
Hlnayana views. Kashmiri monks went to Khotan, China and 
the Andhra country, and it was a Kashmiri monk, Gunavarman, 
who converted Java at the beginning of the fifth century. 


3 Harivarman, dịch âm là Ha-lé-bat-ma ("T 43k E). Ngài sanh vào khoảng 
từ năm 250 đến 350, nên bộ Thành thật luận cũng không biết chính xác 
được soạn vào năm nào. Bộ luận này đã được ngài Cưu-ma-la-thập dịch 
sang Hán văn. 

* Satyasiddhi 


139 


Lược sử Phật giáo 
4. TÍCH LAN 


Vào đầu thời kỳ này, một cuộc tranh luận đáng kể nhất đã 
diễn ra về việc so sánh giữa trau giói tri thức và công phu hành 
trì thì điều nào là quan trọng hơn. Phái Dhammakathikas nhấn 
manh vào việc trau giói tri thức hơn là sự thuc hành nhận thức, 
và đã giành được phán thắng. Kết quả là toàn bộ tính cách của 
Phật giáo Tích Lan đã thay đổi. Các vị tăng có học thức rất được 
kính trọng, và vì thế tất cả những tăng sĩ có trí thông minh đều 
chuyên tâm vào việc đọc sách. Việc dành trọn thời gian cho công 
phu thiền định thường chỉ được thực hiện bởi các vị tăng lớn 
tuổi, trí óc kém minh mẫn và thể trạng yếu ớt. Không bao lâu, 
việc trau giói tri thức không chỉ bao gồm kinh điển Phật giáo, 
mà còn được mở rộng với các môn học như ngôn ngữ, ngữ pháp 
học, sử học, luận lý học, y học v.v... Các tự viện Phật giáo trở 
thành những trung tâm học thuật và văn hóa, và còn có thêm cả 
sức hấp dẫn về mặt nghệ thuật nữa. 


Vào thé kỷ thứ nhất trước Công nguyên, Saddhatissa, một 
vị hoàng đệ, đã đề nghị các vị tăng sĩ thử nêu tên, dù chỉ một 
vi thánh tăng xứng đáng với sự süng kính của ông ta.! Nhung 
mặt khác, những bài luận giải bằng tiếng Tích Lan lại cho rằng 
vào thời đó đảo quốc này có rất nhiều vị A-iz-hán, và rất lâu sau 
đó vẫn còn nhiều vị tăng duy trì nếp sống nghiêm trì giới luật, 
khắc khổ và theo đuổi về tâm linh. Theo các ngài Pháp Hiển và 
Huyền Trang, Tích Lan đã từng nổi tiếng trong các nước theo 
Phật giáo. 

Trong thế ky 5, có ba học giả đã dịch những bộ luận giải 
Tích Lan cổ xưa ra tiếng Pali. Tất cả đều đến từ Nam Ấn, không 
phải người Tích Lan. Đó là các vi Phát-dà Dat-da? Phật Âm và 
Pháp Hộ.3 Người nổi tiếng nhất trong cả ba là ngài Phật Âm, 
đã trình bày phần khảo sát tuyệt vời của ngài về giáo lý Phật 
giáo trong quyển luân Thanh tịnh đạo.* Quyển luận này là bản 
! Nghĩa là ông ta không còn tìm thấy vị thánh giả nào trong hàng ngũ chu 

tăng nữa, mà cho rằng chỉ có toàn những học giả chạy theo tri thức. 
? Buddhadatta, Hán dich âm là Phật-đà Dat-da (fp Fë £ 7). 


140 


A short history of Buddhism 
4. CEYLON 


At the beginning of our period a most significant discussion 
took place about the question whether learning or practice 
is the more important. The Dhammakathikas who stressed 
learning rather than practical realization were victorious and as 
a result the whole character of Ceylonese Buddhism changed. 
The learned monks were greatly honoured and in consequence 
all able and intelligent monks applied themselves to book- 
learning. The full-time practice of meditation was normally taken 
up by elderly monks of weak intellect and feeble physique. 
Book learning soon included not only the Tipitaka, but also 
languages, grammar, history, logic, medicine, etc., the Buddhist 
monasteries became centres of learning and culture, and they 
were also made artistically attractive. 


In the first century BC Saddhatissa, the king's brother, had 
asked the monks to name even one holy man who deserved his 
veneration. The Sinhalese commentaries, on the other hand, 
assume that at that time the island was full of Arahants and for 
a long time afterwards many monks continued to live a strictly 
disciplined and austere spiritual life. As we know from Fa Hien 
and Yuan Tsang, Ceylon enjoyed a high reputation in other 
Buddhist lands. 


During the fifth century three scholars, all non-Ceylon-ese 
from Southern India, translated the old Sinhalese commentaries 
into Pali. They were Buddhadatta, Buddha-ghosa and 
Dhammapala. The most famous of them, Buddhaghosa, gave 
in his "Path to Purity" (yisuddhi-magga) a splendid survey of 
Buddhist doctrine. The book is a compendium of the Tipitaka, 


3 Dhammapala, dịch nghĩa là Pháp Hộ CZ). 
^ Visuddhimagga 


141 


Lược sử Phật giáo 


tổng quan về Tam tạng kinh điển, và là một trong những kiệt 
tác vĩ đại của nén văn chương Phát giáo, trong đó trình bày một 
cách xác thực, rõ ràng và chi tiết những phương pháp thực hành 
thiên quán chính yếu của các vị tăng Du-già. 

Vào cuối thế kỷ 5, một hội đồng đã xem xét san định lại các 
bán kinh điển một lần nữa. Từ đó trở về sau, giáo lý và truyền 
thống của Thượng tọa bộ đã được cố định dứt khoát. Và khoảng 
năm 400, kinh điển bằng tiếng Pali lần đầu tiên được dich sang 
tiếng Tích Lan. 

Để duy trì sức sống của mình, Phật giáo Tích Lan tiếp tục 
phụ thuộc vào mối quan hệ với Ấn Độ. Nhưng tính chất của mối 
quan hệ này đã thay đổi vào thời kỳ thứ hai. Sự liên lạc với các 
cảng ở miền Tây đã bị bãi bỏ, và được thực hiện qua các cảng ở 
cửa sông Hằng. Như vậy, ảnh hưởng của các vị tăng vùng Ma- 
kiêt-đà' tự nhiên được bộc lộ. 

Trong thời kỳ này có nhiều sự bất hòa và mâu thuẫn giữa 
hai tự viện chính: Maha-vihara? và Abhayagiri-uiharaä.Š 

Abhayagiri-vihara được thành lập từ năm 24 trước Công 
nguyên. Chư tăng ở đây có một thái độ cởi mở hơn đối với cư 
sĩ, tiếp xúc nhiều hơn với Ấn Độ, có quan điểm tự do, đón nhận 
những tư tưởng mới từ bên ngoài và cấp tiến hơn so với những 
vị tăng bảo thủ ở Maha-vihara. Ngay sau khi thành lập, họ tiếp 
nhận các vị tăng thuộc phái Độc tu bộ từ Ấn Độ sang. Về sau, 
họ còn thêm vào giáo lý căn bản của Thượng tọa bộ những phần 
mở rộng gồm giáo lý và kinh điển Đại thừa. Vào cuối thế kỷ 3, 
chúng ta nghe nói đến một trung phái mói xuát phát tü phái 
này, goi là Phương dáng bó.* Đây có lé là một hinh thức của Đại 
thừa. Và vào thé ky 4, ho tiếp nhận một vi ni sv Dai thừa Ấn Độ 
là Tăng-già-mật-đa,° thông thạo phép trừ tà, được nhà vua ủng 


! Magadha 

2 Hán dịch là Đại Tu (X 3), một trong hai tự viện lớn nhất ở Tích Lan, đã 
từng được ngài Pháp Hiển đến viếng thăm vào khoảng năm 400 và ghi 
nhận là lúc đó có chừng 3000 tăng sĩ. 

3 Hán dịch là Vô Úy Tự (R F), vi tự viện này đặt trên ngọn núi Vô Úy, là 
một trong những trung tâm Phật giáo lớn của Tích Lan. 

^ Vaipulyavada 


142 


A short history of Buddhism 


and one of the great masterpieces of Buddhist literature which 
describes authoritatively, lucidly and in great detail the principal 
meditational practices of the Buddhist Yogin. 


At the end of the fifth century also a council revised the 
text of the Tipitaka. From this time onwards the doctrine and 
tradition of the Theravadins has been definitely fixed. And about 
400 the Pali Suttas had for the first time been translated into 
Sinhalese. 


Forits vitality the Buddhism of Ceylon continued to depend on 
its contact with India, but the nature of this contact had altered 
in the second period. The commu-nications with the Western 
ports were now abandoned, and communications went through 
the ports at the mouth of the Ganges. In this way the influence 
of the monks of Magadha, particularly the Mulasar-vastivadins, 
made itself felt. 


There was during this period much discord and controversy 
between the two principal monasteries, the Mahavihara and the 
Abhayagirivihara, the latter having been founded in 24 BC. 


The Abhayagiri monks had a more democratic attitude to 
laymen, had more contact with India, were liberal in their views, 
welcomed new ideas from abroad, and were more progressive 
than the conservative Mahavihara monks. Soon after their 
foundation they received Vatslputriya monks from India. Later 
on they added to the basic Theravada a superstructure of 
Mahayana doctrines and scriptures. At the end of the third 
century we hear of a new school among them, called Vai- 
tulyavada. This was probably a form of Mahayana, and in the 
fourth century Saúghamitra, an Indian Mahayanist “versed in 
the exorcism of spirits", won the support of the king, and the 


5 Samghamittà, con gái vua A-duc. Ni su đến Tích Lan và kiến lập Ni chúng 


đầu tiên ở nước này. 
143 


Lược sử Phật giáo 


hộ, và tự viện Maha-viharà bị đóng cửa một thời gian. Nhưng 
không bao lâu sau, T'áng-già-mát-da bị một người thợ mộc giết 
chết, và sau năm 362 Maha-vihará bắt đầu hoạt động trở lại. 
Vào năm 371, một chiếc răng hàm trái của đức Phật được mang 
đến Tích Lan từ vùng Dantapura ở Kalinga, và phần xá-loi quy 
giá này được giao cho Abhayagiri-vihara, vì khuynh hướng Đại 
thừa ở đây sẵn lòng hơn trong việc khuyến khích sự sùng bái. 
Vào đầu thế kỷ 5, Ngài Pháp Hiển tính được có 60.000 vị tăng 
ở Tích Lan. Trong số đó có 5.000 vị thuộc Abhayagiri-viharà và 
3.000 vị thuộc Maha-vihara. Khuynh hướng chính thống của 
Tích Lan đã thành công trong việc ngăn chặn hoàn toàn các tác 
phẩm văn chương của những người ở Abhayagiri-vihará, nhung 
một trong những tác phẩm của họ được giữ lại trong bản dịch 
tiếng Trung Hoa. Đó là cuốn Giải thoát đạo luận của ngài Uu- 
ba-dé-sa,! có cùng chủ dé như cuốn Thanh tinh đạo luận của 
ngài Phật Âm và đã được viết ra trước đó. Thật lạ lùng khi có 
thể nhận ra là quyển sách ấy không bắt nguồn từ bất cứ nền 
tảng nào trong giáo lý của Thuong tọa bộ. 


5. SỰ MỞ RỘNG SANG ĐẠI Á 


Phải mất năm thế kỷ trôi qua trước khi Phật giáo được thấm 
nhuần khắp tiểu lục địa Ấn Độ, tương đương với khoảng thời 
gian La Mã chinh phục bán đảo Y. Khoảng 500 năm sau khi 
Phật nhập Niét-bàn, Phật giáo đã có thể bắt đầu mở rộng sang 
Đại Á. Gandhara, thuộc vùng tây bác Ấn Độ, được xem là cái 
nôi của Phật giáo thế giới. Chính từ nơi đây, các vị tăng sĩ trong 
màu y vàng đã dán dán thâm nhập vào Trung Á, và từ đó tiến 
vào Trung Hoa rồi tiến xa hon nữa. Và bộ phái Phật giáo phát 
triển được bên ngoài Ấn Độ chủ yếu chính là Đại thừa. 


Chúng ta cần giải thích đôi chút về việc tại sao những người 
Đại thừa đã thành công hơn nhiều trong việc truyền bá Phật 
giáo ra nước ngoài so với Tiểu thừa. Không phải là những người 
Tiểu thừa thiếu nhiệt tình trong việc truyền đạo, nhưng khiếm 
khuyết chính của họ là sự cứng nhắc, thiếu linh hoạt, uyển 
chuyển. Trong khi đó, những người Đại thừa phóng khoáng hơn 


! Upatissa 


144 


A short history of Buddhism 


Mahavihara was closed for a time. But Sañghamitra was soon 
killed by a carpenter, and after 362 the Mahavihara began to 
function again. At this time, in AD 371, the left eye tooth of the 
Buddha was brought to Ceylon from Dantapura in Kalinga, and 
this precious relic was entrusted to the Abhayagiri monastery 
which because of its Mahayana leanings was more willing to 
encourage bhaktic piety. In the beginning of the fifth century Fa- 
Hien counted 60,000 monks in Ceylon, of whom 5,000 belonged 
to the Abhayagiri, and 3,000 to the Mahavihara. The Ceylonese 
orthodoxy has succeeded in suppressing the entire literature of 
the Abhayagirivadins, but one of their works is preserved in a 
Chinese translation. It is Upatissa's Vimut-timagga, which has 
the same theme as Buddhaghosa's “Path to Purity”, and was 
written before his time. It is curious to observe that it does not 
depart from Theravadin doctrines on any fundamental issues. 


5. EXPANSION INTO GREATER ASIA 


Five whole centuries had to elapse before Buddhism had 
penetrated the Indian subcontinent, about as long as it took 
Rome to conquer the Italian peninsula. Now, about 500 years 
after the Buddha's Niryana, His religion could begin to expand 
into Greater Asia. Gandhara, in the North-West of India, was 
the birthplace of Buddhism as a world religion. It was from 
here that the monks in the saffron robe gradually filtered into 
Central Asia, and from there into China, and further on. And it 
was chiefly the Mahayana form of Buddhism which took root 
outside India. 


We must give some explanation why the Mahayanists were 
so much more effective missionaries than the Hinayanists. 
It was not that the latter were deficient in missionary zeal, 
but they were handicapped by the fact that they were rather 
inflexible literalists, whereas the Mahayana claimed much 


145 


Lược sử Phật giáo 


nhiều trong việc giảng giải kinh văn. Điều này đúng cả về mặt 
giới luật cũng như về giáo lý. Chẳng hạn như, nếu giới không 
ăn thịt được hiểu theo một cách nghiêm ngặt, thì những người 
dân du mục sẽ không thể tiếp nhận được những xoa dịu từ Phật 
pháp, bởi vì họ không thể giữ giới luật được một cách nghiêm 
ngặt. Các vị tăng Đại thừa đã nhanh chóng tìm cách tránh né 
đi những điều luật không thể thực hiện như thế, bằng cách diễn 
giải lại cho thích hợp với hoàn cảnh. Điều đặc biệt quan trọng 
trong sự thành công của họ còn là thái độ đối với điều luật cấm 
tăng sĩ làm công việc chữa bệnh. Lịch sử các đoàn truyền giáo 
của Thiên Chúa giáo trong những thế kỷ vừa qua đã chứng tỏ 
rằng, trừ ra việc sử dụng bạo lực, thì các đoàn truyền giáo có 
kết hợp việc trị bệnh đã đạt được nhiều kết quả giáo hóa hơn 
hết. Bạo lực là phương thức mà những người Phật giáo chê bỏ 
không dùng đến, nhưng những phương thức trị bệnh bằng dao 
mổ, thảo dược, thuốc nước... đã giúp những người Đại thừa đến 
được với mọi nhà, nghèo hèn cũng như giàu có. Họ tự nhủ với 
mình rằng, lòng từ bi và trách nhiệm đối với đồng loại có giá 
trị hơn là một điều luật tốt đẹp nhưng dùng không đúng chỗ. Họ 
dành trọn nhiệt tình cho việc nghiên cứu và thực hành y học. 
Môn học này đã trở thành một phần trong chương trình đào tạo 
chính thức, chẳng han nhu ở đại học Nàlanda, và khắp các tu 
viện ở Tây Tạng. 

Thái độ cởi mở tương tự như vậy cũng được áp dụng đối với 
các vấn dé giáo lý. Su giảm thiểu những khác biệt giữa quan 
điểm Phật giáo với các quan điểm không thuộc Phật giáo rất 
được coi trọng, nhằm có thể tiếp thu tối đa những quan điểm đã 
có từ trước của những người mới tin theo Phật giáo, cho dù đó là 
những quan điểm của Lão giáo, Tây Tạng giáo, Thần giáo, Cảnh 
giáo hay phép trừ tà... Sự mở rộng này dĩ nhiên có nguy cơ trở 
thành sự buông thả về giới luật và những suy diễn tùy tiện về 
giáo lý. Và nói chung, những chệch hướng về giáo lý có thể được 
ngăn ngừa hiệu quả hơn là sự buông thả về giới luật. Những 
trước tác giá trị của Đại thừa đều chứa đựng rất ít, nếu có, những 
gì có thể xem là không chính thống đối với một tín dó Phật giáo 
khách quan. Có một yếu tố đã giới hạn và kiểm soát sự mở rộng 
“tùy duyên” của các tác giả, đó là việc trước khi viết sách, tâm ý 


146 


A short history of Buddhism 


greater freedom in interpreting the letter of the Scriptures. This 
applied to both monastic rules and doctrinal propositions. For 
instance, if the rules about eating meat are strictly interpreted, 
nomadic populations will remain without the consolations of 
the Dharma, because among them the Vinaya rules cannot 
be strictly observed. Mahayana monks quickly found a way 
round unworkable rules, and reinter-preted them to fit the 
circumstances. Of particular importance for the success of 
their missionary enterprises was their attitude to the Vinaya 
rule which forbids monks to practise medicine. The history of 
Christian missions in recent centuries shows that, violence 
apart, the medical missionaries effected more conversions 
than anyone else. The sword was the one method which the 
Buddhists disdained to use, but the scalpel, the herb and the 
potion opened to the Mahayanists the houses of the poor and 
rich alike. They convinced themselves that compassion and 
their responsibilities to their fellow-men counted for more than a 
well-meant monastic rule and they zealously gave themselves 
over to the study and practice of medicine, which formed part 
of the curriculum for instance at Nàlandà University and also at 
the monastic institutions of Tibet. 


The same latitudinarianism was practised with regard to 
doctrinal questions. Great care was taken to minimize the 
differences between Buddhist and non-Buddhist opinions, 
to absorb as much of the pre-existing views of their converts 
as was possible, be they Taoist, Bon, Shinto, Manichean or 
shamanis-tic. This latitudinarianism is of course in danger of 
lapsing into laxity in the moral and into arbitrary conjectures 
in the doctrinal field. The latter danger was on the whole more 
effectively avoided than the former and the best Mahayana 
literature contains little, if anything, that to any fair-minded 
Buddhist can appear as positively unorthodox. There was one 
factor which limited and restrained the "skill in means" of these 


147 


Lược sử Phật giáo 


họ đã được hun đúc và uốn nắn bởi nhiều năm tu tập thiền định 
theo các khuynh hướng truyền thống. 

Trung Hoa là nước lớn đầu tiên được tư tưởng Phật giáo 
thâm nhập vào. Cũng giống như ở Nhật Bản và Tây Tạng sau 
này, Phật giáo trải qua năm giai đoạn mà chúng ta sẽ sắp xếp 
các tư liệu dựa theo đó. 

1. Mở đầu là thời kỳ củng cố nền tảng, được đánh dấu bằng 

sự phiên dịch các kinh căn bản. 

2. Thời kỳ này được nối tiếp bởi một cố gắng sơ khởi nhằm 
đi đến chỗ thích hợp với thực tiễn. Phật giáo không phải 
truyền bá vào những nơi chưa có chỗ dựa tỉnh thần, mà 
thật ra là phải đối mặt khắp nơi với những con người đã 
hun đúc từ những truyền thống trước đó, như Lão giáo 
ở Trung Hoa, Thán giáo ở Nhật, Tây Tang giáo! ở Tây 
Tạng... 

3. Giai đoạn thứ ba được đánh dấu bởi một sự nhận hiểu 
thuần thục hơn về giáo lý, nhưng phần lớn vẫn còn phụ 
thuộc nhiều vào những mẫu mực của Ấn Độ. Chẳng hạn 
như, ở Trung Hoa điều này được biểu lộ qua việc những 
bản chú giải đa dạng, thường là ngắn gọn, hoặc những 
bộ luận giảng về giáo lý, được ngụy tạo như những bản 
dịch từ tiếng Sanskrit. Có hai trong số những trường hợp 
này được nhiều người biết đến. Một là văn bản Khởi tín 
luận,? được cho là của ngài Mã Minh nhưng không đúng. 
Hai là một bản văn gọi là “Kinh Thủ Lăng Nghiêm”, 
được cho là đã mang từ dai hoc Nàálandá về, nhưng thật 
ra là viết ở Trung Hoa. 

4. Giai đoạn thứ tư, có lẽ là giai đoạn quan trọng nhất và 
thường phải mất khoảng 600 năm để đạt đến. Những 


†Tức là dao Bon, thịnh hành ở Tây Tạng từ trước khi Phật giáo được truyền 
vào, rất có thể ban đầu là một hình thức đồng bóng kèm theo trị bệnh, trừ 
tà... Những người theo tôn giáo này tin rằng tôn giáo của họ đã được lập nên 
từ rất lâu về trước, bởi một vị có tên là Shenrab Mibo. Khi Phật giáo được 
truyền vào Tây Tạng, họ đã phán ứng bằng cách cải cách lại tôn giáo của 
họ. Kết quả là hầu hết các nghi lễ cũng như kinh văn của ho ngày nay đều 
là những hình thức sao chép từ Phật giáo. Trước năm 1959, có khoảng 350 
tu viện của đạo này ở Tây Tạng. 


148 


A short history of Buddhism 


men, and that was the fact that before they wrote their books 
their minds had been remoulded and disciplined by many years 
of meditation on traditional lines. 

China was the first large country to be penetrated by Buddhist 
thought. As in Japan and Tibet later on, Buddhism went through 
five stages, which will act as our guides for the arrangement of 
our material. 

1. There was first a period of consolidation, marked by 
translations of the basic texts. 


2. This was followed by a preliminary attempt at coming to 
terms with the material. Buddhism did not move into a 
spiritual vacuum, but everywhere it encountered people 
formed by some previous tradition - by Taoism and 
Confucianism in China, Shinto in Japan, Bon in Tibet. 


3. After this, the next, or third phase, is marked by a more 
mature assimilation of the doctrine, but still largely in 
dependence on Indian models. In China, for instance, 
this took the form of either numerous, generally brief, 
commentaries, or of original doctrinal treatises which 
were passed off as translations from the Sanskrit. Two 
of these are very well known. The one is the famous 
"Awakening of Faith", wrongly attributed to Asvaghosa, 
and the other the so-called Surangama Sutra, said to 
have been brought from Nalandã, but actually written in 
China by Fang Jong. 

4. We now come to the fourth phase, which is perhaps the 
most important of all and normally took 600 years to 


? Thường được biết với tên là Dai thừa khởi tín luận, được cho là do Bồ Tát 
Mã Minh soạn, và do ngài Chân Đế dịch sang Hán văn vào đời nhà Lương. 
Nguyên bản Phạn ngữ đã bị thất lạc vào thời ngài Huyền Trang, và được 
ngài khôi phục từ bản dịch chữ Hán. Có lẽ do điều này mà tác giả đưa ra 
nhận xét này. 

3 Không hiểu tác giả dé cập đến bản văn nào, nhưng chắc chắn không phải 
là bản kinh Thủ Lăng Nghiêm đang lưu hành hiện nay, vì bản này do ngài 
Bát-thích-mật-đế dịch từ Phạn ngữ vào đời nhà Đường. 


149 


Lược sử Phật giáo 


hình thức Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Nhật Bản và 
Phát giáo Tây Tạng đã có thể tôn tại độc lập,' không còn 
xung đột với dân tộc tính của mỗi nước, biểu hiện ở Trung 
Hoa là Thiên tông, ở Nhật Bán là thời kỳ Liêm Thương,? 
và ở Tây Tạng là Hồng phái,3 Hoàng phái." 

5. Giai đoạn thứ năm là giai đoạn suy yếu dán. 

Như chúng ta đã thấy, giai đoạn đầu hoàn toàn chỉ là một sự 
sao chép nguyên bản từ Phát giáo Ấn Ðộ° sang bản địa. 

Giai đoạn thứ hai, Phật giáo bản địa bắt đầu sự tón tại độc 
lập của mình, đã phần nào đó có tính chất tự quyết, giống như 
đứa trẻ lên hai. 

Giai đoạn thứ ba, Phật giáo bản địa đạt đến một mức độ độc 
lập thật sự, tuy vậy không phải là hoàn toàn tự quyết, giống như 
trong tuổi thiếu niên. 

Giai đoạn thứ tư là khi bản năng dân tộc cuối cùng đã có thể 
tự hòa nhập để cùng tôn tai.5 Đứa trẻ đã trưởng thành. Giai đoạn 
sáng tạo này của Phật giáo được kéo dài trong nhiều thế kỷ, như 
thời kỳ sau khi trưởng thành của một con người. 

Và giống như tuổi già phải đến sau thời kỳ đã trưởng thành, 
năng lực sáng tạo của Phật giáo mờ nhạt dần đi trong giai đoạn 
thứ năm. 

6. TRUNG Á 7 

Được truyền di từ vương quốc Bactria” thuộc An-Hy, vào thé 
kỷ 2 trước Công nguyên Phật giáo đã được thiết lập vững vàng 
tại Trung A. Những vùng Khotan, Kuchan, Turfan ... vào lúc 
đó là những trung tâm văn hóa phát triển mạnh, nhờ những 
tuyến đường di lại ngang qua đó. Việc thiết lập của Phát giáo 
trên những con đường tơ lụa lớn này là một sự kiện có tầm quan 
trọng quyết định cho sự phát triển tương lai ở vùng Đông Á. 


1 Nghĩa là không còn chịu nhiều ảnh hưởng phụ thuộc vào Ấn Độ. 

? Kamakura, Hán dịch âm là Liêm Thương (Æ), một giai đoạn trong lịch sử 
Nhật Bản, kéo dài từ khoảng năm 1192 cho đến năm 1333. 

3 Kagyupas, tiếng Tây Tạng là Bka'-brgyud-pa, Hán dịch âm là Ca-nhi-cu 
phái, tức Hồng y phái hay Hồng phái, một trong các bộ phái Phật giáo lớn 
nhất ở Tây Tạng. 

4 Gelugpa, tiếng Tây Tạng là Dge-lugs-pa, Hán dịch âm là Cách-lỗ phái (l# 
k), hay Hoàng phái, bộ phái Phật giáo lớn ở Tây Tạng, các tăng sĩ của 


150 


A short history of Buddhism 


reach. A truly Chinese, Japanese and Tibetan Buddhism, 
which no longer did violence to the national character, 
asserted itself in China with the Ch'an sect, in Japan in 
the Kamakura period, in Tibet with the Kahgyudpas and 
Gelugpas. 

5. Then finally there is the period of decay. 


The first phase, as we saw, was one of bare copying; in the 
second one asserted one's independence, some-what wilfully, 
as a child in its second year; in the third one attained some 
true independence, without however quite daring to, as in 
adolescence; in the fourth phase the native genius at last fully 
asserted itself. This child had grown up. The creative manhood 
of Buddhism lasted for several centuries. Manhood is followed 
by old age, and after a time the creative powers of Buddhism 
waned. 


6. CENTRAL ASIA 


Spreading from the Indo-Greek Bactrian kingdoms, Buddhism 
had by the second century BC been well established in Central 
Asia. Khotan, Kucha, Turfan, etc., were at that time flourishing 
centres of culture, owing to the caravan routes which went 
through them. The establishment of Buddhism on the great 
silk routes was an event of decisive importance for its future 
propagation in Eastern Asia. 


phái này đều dùng mũ và y phuc màu vàng, khác với Hồng phái dùng màu 
đỏ. Phái này được một vi tăng Tây Tang là Tông Khách Ba (Tsong-kha-pa) 
thành lập vào khoảng cuối thế kỷ 14, như một hình thức cải cách rất mạnh 
mẽ của Phật giáo Tây Tạng. Năm 1578, người đứng đầu phái này là Sonam 
Gyatso được nhận danh hiệu Đạt-lai Lạt-ma và phái này dán dàn chiếm uu 
thế tuyệt đối ở Tây Tạng cho đến năm 1950. 

5 Nghĩa là rập khuôn một cách hoàn toàn, không có bất cứ sự sửa đổi nào. 

® Phật giáo trong giai đoạn này hòa nhập hoàn toàn với nên văn hóa dân tộc 
của bản địa, không còn bất cứ mâu thuẫn, xung đột nào. 

7 Quốc gia trong thời cổ, toa lạc ở khoáng giữa dãy núi Hindu Kush và dòng 
sông Oxus (nay là Damu Arya), ngày nay được biết là thuộc về các nước 
Afghanistan, Uzbekistan, và Tajikistan. Thủ đô nước này thời đó là Bactra 
(ngày nay là Wazirabad thuộc miền bắc của Afghanistan). 


151 


Lược sử Phật giáo 


Trong số các bộ phái, Nhất thiết hữu bộ và Đại thừa tô ra 
mạnh mẽ nhất. Họ đã mang theo những kinh điển của bộ phái 
mình, và trong thé ky 20 nhiều người châu Âu đã có những phát 
hiện quý giá trong vùng sa mạc xứ Turkestan, tìm thấy những 
kinh sách của Ấn Độ được đưa vào Trung Á và cả những bản dịch 
kinh điển ra các thổ ngữ như tiếng Khang Cư,' tiếng Khotan, 
hay tiếng Kucha. Chúng ta cũng có được nhiều tác phẩm viết 
ra tại Kucha bằng tiếng địa phương, phỏng theo lối viết của các 
kinh điển tiếng Sanskrit của Ấn Độ, nhưng không có tác phẩm 
nguyên bán thực sự nào có nguồn góc tai chỗ được truyền lại đến 
nay. 


Thêm vào đó, những cuộc tìm kiếm này, được thực hiện 
trong khoảng từ năm 1900 đến năm 1915, còn khám phá ra 
một nén nghệ thuật Phát giáo cực kỳ da dang, cho thấy một su 
pha trộn kỳ lạ giữa những ảnh hưởng Phật giáo Hy Lạp từ miền 
Gandhara? với những ảnh hưởng khác từ đế quốc La Mã, từ nghệ 
thuật Ba Tư và nghệ thuật Trung Hoa. Thông qua đó, nghệ thuật 
Phát giáo mang tính chát Hy Lạp của vùng Gandhara đã truyền 
sang Trung Hoa, hinh thành nghệ thuật đời Nguy thế kỷ 5. 


Trong những trung tâm thương mại nối liền các lục địa theo 
kiểu đa quốc gia này, Phật giáo lần đầu tiên đã tiếp cận với 
những ảnh hưởng tôn giáo mới. Phật giáo không những gặp 
Thiên Chúa giáo ở Trung Hoa dưới hình thức Cảnh giáo, mà 
còn gặp những người theo giáo phái Mani* vốn hoạt động rất 
tích cực trong vùng đó, nhất là với người Sogdian. Giáo phái này 
vẫn còn lưu lại một vài dấu tích trong những giáo lý Phật giáo 
ở nơi đây. 

! Sogdian 

? Mót dia danh có, nay thuóc vüng tày bác Pakistan. Gandhara nám ngay vé 
phía đông của đèo Khyber, vốn là một con đường chính được các đội quân 
nước ngoài sử dụng để băng qua vùng núi và tấn công vào Ấn Độ từ phía 
tây. Đây là một trong các trung tâm văn hóa và thuong mai chính dugc sü 
dụng bởi người Hy Lap, Ấn Độ và Ba Tu, phát triển rất manh từ thé kỷ 6 
trước Công nguyên cho đến thế kỷ 5. 

3 Nestorius, một chỉ phái của Thiên chúa giáo, gọi tên theo người thành lập là 


152 


A short history of Buddhism 


Among the schools, the Sarvastivada and Mahäyäna were 
most strongly represented. They brought their Scriptures with 
them and in the course of the twentieth century European 
travellers have made many invaluable finds in the sands of 
Turkestan, which yielded both Indian books imported into 
Central Asia and translations of the Scriptures into the local 
languages, such as Sogdian, Khotanese, Kuchean, etc. We 
have also, in Kuchean, several works written in Kucha itself, 
imitating the Buddhist Sanskrit writings of India, but no really 
original works of local origin have come down to us. 


In addition these expeditions, carried out between 1900 
and 1915, have brought to light a highly eclectic Buddhist art 
which offers a curious blend of Greco-Buddhist influences from 
Gandhara with others from the Roman Empire, and from Arsaco- 
Sassanid and Chinese Art. Through it the Greco-Buddhist art 
spread to China, where it led to the Wei art of the fifth century. 


In these cosmopolitan centres of intercontinental trade 
Buddhism was exposed to new religious influences which it had 
not encountered so far. It not only met with Christianity in its 
Nestorian form, but also with the Manicheans who were very 
active in that area, particularly among the Sogdians, and who 
left some traces on the Buddhist doctrines evolved there. 


một vi giám muc của Constantinople. Cũng được người Trung Hoa gọi theo 
tên phiên âm là giáo phái Nhiếp-tư-thác-lý (#‡#ƒ‡© €). Đời nhà Đường, 
khoảng năm 635 được một nhóm giáo sĩ do ông A-la-bản (H XE 2) dẫn đầu 
truyền từ Ba Tư vào Trung Hoa. Vua Đường Thái Tông kính trọng, lập giáo 
đường ở kinh đô cho ở, gọi là Ba Tư Tự, sau đổi là Đại Tần Tự. Ban đầu chỉ 
có 21 giáo sĩ ở đây, nhưng không bao lâu đã lan truyền khắp nước. 

* Hay Manichaeism, được gọi tên theo vị thánh người Ba Tư đã sáng lập ra là 
Mani, niên đại vào khoảng năm 216 đến 76 trước Công nguyên. Tôn giáo 
này đã diệt vong vào khoảng thế kỷ 16. 


153 


Lược sử Phật giáo 


500 
400 Nepal 


300 
200 


100 


100 


200 
300 
400 


500 
600 
700 


800 

900 
1000 
1100 
1200 
1300 
1400 


1500 


1600 
1700 
1800 


1900 


Sự phát triển của Phật giáo 


Triều Tiên 
Java Sumatra 


Nhật Bản 


Thái Lan 


Những con đường tơ lụa thời cổ 


154 


500 


A short history of Buddhism 


THE DEVELOPMENT OF BUDDHISM 


Tndia 


400 Nepal 


300 
200 


Kashmir Ceylon Central Asia 


Java Sumatra 


155 


Lược sử Phật giáo 


7. TRUNG HOA 

Tü Trung Á, Phát giáo dugc truyón vào Trung Hoa mót cách 
tự nhiên, vi Trung Hoa đã chinh phuc vùng này trong thé ky thứ 
nhất trước Công nguyên, và chiếm giữ cho đến cuối đời Hán, vào 
năm 220. Điểm khởi đầu được cho là trong khoảng thời gian từ 
năm 70 đến 50 trước Công nguyên, và Phật giáo dưới đời nhà 
Hán dán dàn được truyền rộng ra các nơi. Nhưng thoạt đầu Phật 
giáo bị xem là một tôn giáo ngoại lai của những dân tộc không 
thuộc Trung Hoa, cư trú ở những vùng biên giới bên ngoài nước 
này. Vào năm 148 một cao tăng người xứ An Tức! tên là An Thế 
Cao? đến Trung Hoa.3 Rồi năm 170 có một vị tăng Ân Độ là 
Trúc Đại Lực? và một người xứ Nguyệt Chi? tên là An Huyền ° 
từ Trung Á đến Trung Hoa và lập một tự viện ở Lạc Dương, kinh 
đô của nhà Hán. 

Nhưng chỉ đến giai đoạn loạn lạc sau khi nhà Hán sụp đổ, 
(221-589) Phật giáo mới tự mình thực sự trở thành một lực 
lượng chính ở Trung Hoa. Và phải đến năm 355, lần đầu tiên 
người Trung Hoa mới được phép trở thành tu sĩ, ít ra là trong 
phạm vi lãnh thổ của các vua triều Đông Tấn. Vào thế kỷ 2, 
những người ngoại quốc từ Trung Á đến — người An Tức, người 
Sogdian, người Ấn Độ v.v... đã dịch một số kinh điển. Vào thế 
kỷ 3 và 4, Phật giáo đã tạo được một đà phát triển trong dân 
chúng và cả trong triều đình, và có một số vị vua đã tỏ rõ sự 
ủng hộ Phật giáo. Cho đến năm 400, có 1300 bản kinh văn đã 
được dịch. Rồi ngài Cuu-ma-la-tháp đến. Với sự giúp sức của giới 
học giả Trung Hoa, ngài thực hiện những bản dịch mẫu mực mà 
cho đến nay vẫn còn được sử dụng. Đến năm 500 thì Phật giáo 
đã được thiết lập vững chắc trên khắp nước Trung Hoa, và đang 
trong một điều kiện phát triển thuận lợi với vô số tự viện, đền 
thờ và nhiều động đá được trang trí bằng những công trình điêu 
khắc làm chỗ cho chư tăng tu tập. 


1 Parthia, Hán dich là An Tức (X "), một đế quốc thời cổ của châu Á. Lãnh 
thổ trước đây của nước này ngày nay thuộc vé Iran và Pakistan. 

? Ngài là thái tử con vua nước An Tức, bỏ ngôi vua mà xuất gia. 

3 Theo Phật Quang Từ điển thì ngài đến thành Lạc Dương và ở đó tham gia 
phiên dịch kinh điển cho đến năm 170, nghĩa là hơn 20 năm. 


156 


A short history of Buddhism 
7. CHINA 


From Central Asia Buddhism was brought, by a natural 
transition, to China, which had conquered that region in the 
first century BC and kept it until the end of the Han dynasty 
(AD 220). The beginnings are said to go back to somewhere 
between 70 and 50 BC, and the religion slowly spread under 
the Han dynasty. But at first it was a foreign religion of the non- 
Chinese populations in China's outlying marches. In 148 a 
Parthian, Ngan Che Kao, and in 170 an Indian, Tshou Cho-fo, 
and a Yueh-chi, Tche tsh'an, arrived in China from Central Asia 
and established a monastery in Lo-yang, the capital of the Han. 
It was only in the period of disunity (221-589) which followed on 
the collapse of the Han, that Buddhism really became a major 
force in China itself. Only in 355 were Chinese for the first time 
permitted to become monks, at least in the realm of the Eastern 
Ts'in rulers. In the second century foreigners from Central Asia 
- Parthians, Sogdians, Indians, etc. - did some translations. 
In the third and fourth centuries Buddhism gained momentum 
among the people and at the Court, and some emperors clearly 
favoured it. By AD 400 1,300 works had been translated. Then 
came Kumarajiva, whose translations, made with the help of 
Chinese literati, were classical works and are still being read. By 
500 Buddhism was firmly established throughout the whole of 
China and in a flourishing condition, with countless monasteries, 
temples, and sculptured grottoes for the monks. 


* Ngài là một trong các cao tăng Ấn Độ đến Trung Hoa sớm nhất. Niên dai 
cũng không được rõ, chỉ biết vào khoảng niên hiệu Kiến An thứ 2 đời Hiến 
Đế nhà Đông Hán (197), ngài đã ở Lạc Dương và dịch kinh Tu Hành Bản 
Khởi (2 quyển). : 

? Kusana, nằm cách xa về hướng Bắc của Àn Độ chừng 7.000 dám. 

€ Không rõ niên đại chính xác, chỉ biết ngài đến Lạc Dương vào cuối đời 
Hán Linh Đế và đã cùng Nghiêm Phật Điều dịch kinh Pháp Cảnh và kinh 
A-hàm khẩu giải thập nhị nhân duyên vào niên hiệu Quang Hòa thứ 4 nhà 
Hán (181). 


157 


Lược sử Phật giáo 


Đây là một sự thành công đáng kể cho một tôn giáo có khá 
nhiều bất đồng với quan niệm chính thống được thừa nhận của 
người Trung Hoa. Chẳng hạn như, Phật giáo không quan tâm 
đến việc nối dõi tông đường, hoặc không chú trọng mấy đến lòng 
trung thành với đất nước, và có vẻ như khuyến khích việc đặt 
niềm tin không hoàn toàn dựa vào lý luận.! Các vị tăng sĩ, vì đã 
dứt bỏ đời sống thế gian nên không thực hiện những nghi thức lễ 
kính đối với nhà vua và triều thần như những người khác. Thực 
tế, trong suốt lịch sử của mình, Phật giáo có khuynh hướng phát 
triển một cách độc lập trong phạm vi quốc gia. Những người 
chống đối cho rằng tăng sĩ đã hưởng ơn vua lộc nước mà không 
làm được gì để đền đáp lại. Nhưng ngược lại, tín đồ Phật giáo 
cho rằng, nếu có ai đã ban phát ra một cách vô cùng rộng lượng, 
thì đó chính là chư tăng, bởi vì những lợi lạc mà các ngài mang 
lại cho toàn xã hội qua việc thực hành nếp sống theo lời Phật 
dạy là vô cùng to lớn. Trong thực tế, những điều lợi được hưởng 
từ nhà vua chỉ là một giot nước nhỏ nhoi khi so sánh với sức hộ 
trì mà chư tăng Phật giáo mang lại cho khắp cả nhân loại. 


Tuy nhiên, triều đình vẫn luôn muốn kiểm soát tăng đoàn 
Phật giáo thông qua bộ Lễ, và trong một chừng mực nào đó cũng 
lưu ý xem chư tăng có làm đúng theo lời nguyện hiến thân vì sự 
an lành của mọi người hay không. 


Những người giữ theo truyền thống cũng nhấn mạnh đến 
nguồn gốc ngoại lai của Phật giáo, cho là tôn giáo này đã đến từ 
những xứ man rợ,? và thuyết luân hồi đối với những người này 
dường như không thể tin được, bởi vì họ cho rằng khi một người 
chết thì linh hồn cũng mất đi. 


Vấn dé sự tôn tai sau khi chết đã gợi lên nhiều quan tâm 
manh mẽ vào thời đó. Trong những cuộc tranh cãi, các tín đồ 
Phật giáo Trung Hoa có khuynh hướng giữ khoảng cách với sự 
phủ nhận theo giáo lý chính thống về một linh hồn riêng của 


! Nghĩa là nghiêng vé trực giác nhiều hon. 

? Với quan điểm tự cho mình là tinh hoa của đất trời, người Trung Hoa ngày 
trước xem tất cả những dân tộc bao quanh mình đều là man di, mọi rợ. 
Chính Tổ Đạt-ma cũng bị xem là “rg Hồ”. 


158 


A short history of Buddhism 


This was a remarkable success for a religion which offended 
Chinese official sentiment at many points, for it seemed 
indifferent to the perpetuation of the family, showed little loyalty 
to the country and seemed to encourage baseless superstitions. 
The Buddhist clergy, on the ground that they had withdrawn 
from the world, refused to make the socially recognized signs of 
outward respect to the Son of Heaven and his representatives. 
All through its history, in fact, the Buddhist Church tended to 
develop into a state within the state. Their opponents blamed 
them for enjoying the benefits of the rule of the Son of Heaven 
without doing anything in return. The Buddhists claimed that 
on the contrary it is the monk, if anyone, who dispenses 
munificence, for enormous benefits accrue to the whole of 
society from his practice of the way of the Buddha. In fact, the 
benefits bestowed by the Son of Heaven are as but a drop of 
water when compared to the favours dispensed on all mankind 
by the Buddhist clergy. The state, however, always insisted on 
controlling,the Buddhist Church through the Ministry of Worship 
and saw to it that to some extent the monks lived up to their 
claim that they were sacrificing themselves for the good of the 
people. 


The traditionalist opponents also stressed the foreign origin of 
Buddhism, which came from "barbarian lands", and the doctrine 
of reincarnation seemed to them quite incredible, because 
they believed that when a man dies his soul also perishes. 
The problem of survival after death aroused intense interest at 
the time. In their polemics the Chinese Buddhists were apt to 
spray away from the orthodox denial of an individual soul and 
to postulate some enduring "spiritual something of the finest 
essence”, which transmigrates from existence to existence. 
They quoted either Lao Tzu or the Yellow Emperor as having 
said that "the body suffers destruction, but the soul undergoes 


159 


Lược sử Phật giáo 


mỗi cá nhân, và thừa nhận sự hiện hữu của một “phân tâm linh 
tinh tế nhất” lưu chuyển từ đời sống này sang đời sống khác. Ho 
trích dẫn lời của Lão Tử hoặc của Hoàng Đế! đã từng nói rằng 
“Thân xác có hủy diệt, nhưng linh hón bát biến. Với sự bát bién 
đó, linh hón di theo những sự thay đổi, và vi thế luân chuyển 
qua uô số biếp.” Điều này không thực sự phù hợp với Phật giáo, 
theo như được hiểu cho đến thời điểm đó. 


Dĩ nhiên, sự thành công phần lớn là nhờ vào việc Phật giáo 
hàm chứa một thông điệp mà các bậc thầy bản xứ không thể 
đưa ra. Bởi vi, như Tăng Huu? đã diễn đạt vào thế kỷ 5, “không 
có ai trong bọn ho do lường được cõi trời hoặc hiểu thấu được 
tám ý thánh nhân”. Cả giai cấp cai trị và nhân dân đều ủng hộ 
tôn giáo mới này. Các vị vua thường hài lòng muốn thấy số tín 
đồ Phát giáo yêu chuộng hòa bình trong thần dân của mình gia 
tăng càng nhiều càng tốt, vì xã hội Trung Hoa chưa từng biết 
đến việc trưng binh tập thể, và luôn luôn coi trọng hòa bình. 


Tầng lớp thống trị xã hội thường thấy rằng các vị tăng sĩ 
Phật giáo dễ hòa hợp hơn là những người theo Lão giáo đối 
nghịch với họ — những người liên tục xúi giục các cuộc khởi nghĩa 
ở miền quê, và những nơi thờ cúng của họ được xây dựng bởi 
sự đóng góp của chính thành viên ở những nơi ấy. Còn tín đồ 
Phật giáo thì ngược lại, dựa vào sự hiến cúng của những người 
giàu có, và do đó có thể tin được là không theo đuổi những mục 
đích chính trị riêng mà giới cầm quyền không mong muốn. Sau 
cùng, quán chúng bị thu hút mạnh mẽ bởi lý tưởng Bồ Tát, mở 
ra những khả năng được lợi lạc to lớn nhất, ngay cả cho những 
hạng người thấp kém trong xã hội. Đền thờ Phật giáo với các vị 
thánh đầy lòng từ bi như đức Quán Thế Âm và những vị khác 
đã mang đến cho họ sự phấn khởi và thanh thản. Nhờ sự cúng 
dường Phật và chư tăng, họ hy vọng sẽ được hưởng phước lành 
vào kiếp sau. 


! Vị vua đầu tiên trong truyền thuyết của Trung Hoa, họ Công Tôn, sinh ở 
Hiên Viên (#f#$#) cho nên cũng có tên là Hiên Viên. Tương truyền ông tai 
vị đến 100 năm, lên ngôi vào năm Quý Hợi (2698 trước Công nguyên). 

? Tăng Huu (f$ 25), sinh năm 445 và mất năm 518, là một trong những người 


160 


A short history of Buddhism 


no change. With its unchangingness it rides upon changes and 
thus passes through endless transformations". This did not 
really well agree with Buddhism as it had been understood up 
to then. 


The success was of course largely due to the fact that 
Buddhism contained a message which the indigenous teachers 
could not provide. For, as Seng-yu expressed it in the fifth 
century, "none of them have measured the shape of Heaven or 
peered into the mind of the Sage".Both the ruling classes and 
the people supported the" new religion. The Emperors would 
be pleased to number as many peace-loving Buddhists as 
possible among their subjects, because Chinese society never 
knew universal conscription, and has always valued Peace 
very highly. 


The ruling layers of society would find the Buddhist priests 
more amenable than their Taoist rivals who were continually 
fomenting rebellions among the peasanty and whose 
churches were supported by contributions of the members who 
constituted them. The Buddhists, on the other hand, relied on 
the donations of wealthy laymen, and could therefore be relied 
upon not to pursue unwelcome political schemes of their own. 
The masses, finally, were greatly attracted to the Bodhisattva 
ideal which opened the highest possibilities even for those low 
on the social scale; the Buddhist pantheon, with merciful deities 
like Kuan Yin and others, brought encouragement and comfort; 
and from the support of the Buddha and Saúgha they expected 
rewards in an after-life. 


đầu tiên thuc hiện việc thống kê và sắp xếp Dai tạng kinh chữ Hán. Tác 
phẩm chính là Xuất tam tạng ký tập (th — 3522 4&). Ông hoàn tất công trình 
của mình ngay trước khi mất, biên soạn từ những bản liệt kê đã có trước đó 
(nay đã mất), cộng thêm với sự nghiên cứu của chính mình. 


161 


Lược sử Phật giáo 


Một niềm tin phổ biến rộng rãi ở Trung Hoa là con người có 
thể ảnh hưởng đến Diêm Vương, vị vua của cõi âm. Một số tăng 
sĩ, chẳng han như ngài Buddha Matanga vào thé kỷ 3 đã thực 
hiện phép lạ và đưa ra những lời tiên tri, cũng như chữa bệnh 
bằng chú thuật. 


Sự phát triển của tư tưởng Phật giáo Trung Hoa được quyết 
định phán lớn bởi sự chọn lựa kinh điển để dịch sang chữ Hán. 
Trong số những kinh được dịch đầu tiên và có ảnh hưởng lớn 
nhất là kinh Bát-nhã Ba-la-mát-da. Người Trung Hoa được cho 
là có đầu óc duy lý, thực nghiệm, điềm tĩnh và chống lại siêu 
hình học. Nhưng đó chỉ là một phần trong tính cách của dân 
tóc này, như có thể thấy rõ qua sự nóng nhiệt tiếp nhận bản 
kinh văn Bát-nhá vốn rất siêu hình, ngay từ đời nhà Hán trở 
đi. Những người châu Âu theo Tin Lành cũng không nghiên cứu 
Kinh Thánh một cách nhiệt tình hơn là người Trung Hoa khi 
nghiên cứu phần kinh điển rất trừu tượng về trí huệ chứng ngộ 
và tánh không này.! 


Còn có những kinh điển khác cũng được phổ biến rộng rãi 
và thường trở thành hạt nhân cho các bộ phái riêng biệt. Đó là 
bộ kinh Diệu pháp liên hoa (được bắt đầu dich từ năm 250), thu 
hút người Trung Hoa bởi những cảnh giới đầy ấn tượng và nhiều 
mẩu chuyện lý thú; kinh Duy-ma-cát (bắt đầu dịch từ năm 188), 
lôi cuốn bởi hình tượng cao quý của một vị cư sĩ xem mọi bệnh 
khổ của thế gian như là của chính mình; và kinh Đại Bát Niét- 
bàn (được dịch vào năm 423), có vẻ như được quan tâm vì dạy về 
Phật tánh nằm ngay trong mỗi chúng ta. 

Khoảng từ năm 200 đến 450, đã có sự quan tâm mạnh mẽ 
đến các phương pháp thién định, và nhiều sách hướng dẫn được 
phiên dịch trong suốt thời gian này. 


Sự phát triển của Phật giáo trùng hợp với sự hồi phục của 
! Cho đến nay, được biết đã có ít nhất là 8 vi dịch bộ kinh này sang tiếng 
Hán. Trước hết là ngài Cưu-ma-la-thập dịch vào năm 402. Tiếp theo là 


Huyền Trang dịch vào năm 649, rồi ngài Nghĩa Tịnh dịch vào năm 700, 
ngài Pháp Nguyệt dịch vào năm 733, ngài Bát-nhã Lợi Ngôn dịch vào năm 


162 


A short history of Buddhism 


It was widely believed in China that thereby one could 
influence Yama, the God of the Nether World. Some Buddhist 
priests, like for instance Buddha Matahga in the third century, 
performed miracles, prophesied and cured diseases by means 
of their spells. 


The development of Chinese Buddhist thought was largely 
determined by the choice of the sacred texts which were 
translated into Chinese. Among the first and most influential 
were the Sutras on Prajnaparamita. The mentality of the 
Chinese is said to be rationalistic, positivistic, matter-of-fact and 
anti-metaphysical. That this is only one side of their national 
character is shown by the enthusiastic reception which they 
gave to the highly metaphysical Prajnaparamita literature from 
Han times onwards. The Bible was not studied with greater 
avidity in Protestant Europe than these very abstract writings 
on perfect wisdom and emptiness in China. Other works which 
gained a great popularity, and often became the nucleus of 
separate schools, were the Lotus of the Good Law (translations 
250 onwards), which attracted the Chinese by the splendour 
of the scenery and by its parables, the story of Vimalakirti 
(translations 188 onwards), which fascinated by the noble 
picture of a “white-robed” layman who took the sickness of the 
world upon himself, and the Nirvana Sutra (translation of 423) 
which seemed interesting for its teaching about the Buddha- 
nature within each of us. Between 200 and 450 there developed 
a strong interest in the technical details of Buddhist meditation, 
and many handbooks were translated during that period. 


The rise of Buddhism coincided with the revival of Taoism, 


790, ngài Trí Huệ Luân dich vào năm 850, ngài Thi Hộ dịch vào năm 980 
và ngài Pháp Thành chưa xác định được năm dịch. Ngoài ra, người ta tin 
rằng còn có 2 dịch giả khác nữa đã dịch kinh này là ngài Bất Không đời 
Đường và ngài Từ Hiển đời Tống. 

163 


Lược sử Phật giáo 


Lão giáo, và nhiều người Trung Hoa nhấn mạnh đến sự tương 
tự giữa hai khuynh hướng tư tưởng này. Hầu hết đều tin chắc 
rằng đức Phật và các bác thánh nhân của Trung Hoa - cu thé 
như Lão Tử và Trang Tử — đã nhận ra cùng một chân lý giống 
nhu nhau. Mãi đến thế kỷ 5, nhiều người theo Lão giáo vẫn xem 
Phật giáo như một phương pháp được vận dụng thêm để đạt đến 
những mục đích của Lão giáo. Vào thế kỷ 3, Vương Phù! viết 
một cuốn sách khá nổi tiếng, trong đó ông trình bày Phật giáo 
như là kết quả của “sự giáo hóa những người man ro" do Lão 
Tử thực hiện. 


Các thuật ngữ Lão giáo thường được cố ý sử dụng để diễn 
đạt những khái niệm của Phật giáo. Bao giờ cũng vậy, nhiều từ 
Hán tương đương với các thuật ngữ Sanskrit được sử dụng trước 
hết với ý nghĩa trong Lão giáo, và điều này trong một chừng 
mực nào đó cũng ảnh hưởng đến cách dùng của chúng trong Phật 
giáo. Chẳng hạn như chữ dao? khi được dùng để dịch chữ märga 
trong tiếng Sanskrit, có nghĩa là con đường, liền tự nhiên được 
thêm vào nhiều hàm nghĩa theo Lão giáo, vượt ra ngoài những 
ý nghĩa diễn dat trong nguyên bản tiếng Sanskrit, một su khác 
biệt không thể ngờ trước và cũng không hề được tính đến. Từ 
niệm xý’ là tương đương với chữ satipatthana, thường được xem 
là giống như chữ niệm xứ của Lão giáo, có nghĩa là sự duy trì 
sinh khí. Tù nairatmya được dịch với nghĩa như “không có sắc 
thân”, dé bị hiểu sai thành sự hiện hữu không có thân xác, hay 
trong một linh hồn. Và tánh không được nhận hiểu giống nhu 
thái hư,* hay trạng thái “hỗn mang vô uật” của Lão Tử, tức là cái 
không từ khởi nguyên, cái không bao trùm cả vũ trụ, giống như 
một bào thai cưu mang hết thảy vạn hữu. Với một nhà tư tưởng 
tiêu biểu như Huệ Viễn thì pháp thân tương đương với thực tại 
cao nhất, là su thể hiện tu tính, là bậc thánh hiên hay vĩ nhân 
của những người theo Lão giáo cải cách, là đức Phật, là phần 
tỉnh túy trong trung tâm của vạn hữu, và là linh hồn của thế 


1 Vương Phù (Æ$), sóng vào đời Huệ Dé nhà Tây Tấn, giữ chức Sái Tửu của 
Lão giáo. Ông thường tranh luận với vi tăng Phật giáo là Bách Viễn ($$ ‡#) 
nhưng nhiều lần bị thua. Sau mới viết quyển “Lão Tử hóa Hồ kinh” (#-Ÿ 


164 


A short history of Buddhism 


and many Chinese stressed the similarity in outlook between 
these intellectual trends. Few doubted that the Truth as it had 
been seen by the Buddha and the sages of China, by Lao-tzu 
and Chuang-tzu in particular, was one and the same. Until the 
fifth century, many Taoists considered Buddhism as one more 
method of reaching Taoist goals. In the third century Wang Fo 
wrote a famous pamphlet, in which he represented Buddhism 
as the result of "the conversion of the Barbarians by Lao-tzu”. 


Taoist terminology was often deliberately used to explain 
Buddhist concepts and in any case many of the Chinese 
equivalents of Sanskrit technical terms had first been used with 
a Taoist meaning, which to some extent influenced their use 
also in Buddhist contexts. A word like tao, used to translate 
mdrga, or "Path", would automatically carry with it many Taoist 
connotations and overtones quite unforeseen and unintended 
in the Sanskrit scriptures of India. Shou-yi, the equivalent of 
satipatthana, was often equated with the Taoist Shou-yi meaning 
the retention of the flame of life; or nairatmya, translated as 
the "absence of shen (body)', was easily misunderstood as 
existence without a body, or in a spirit body; and "Emptiness" 
was identified wiihpen-wu, the "Original Non-existence" of Lao- 
tzu, the "Void filled to the brim", which, like a womb, carries all 
existence within it. To a representative thinker like Hui-Yuan 
the Dharmakaya is equivalent to the Highest Being, Personified 
Nature, the Sage or Great Man of the Neo-Taoists, the Buddha, 
the Spiritinthe Centre of Existence, and the World Soul. Buddhist 


1635 ##) nhằm đả kích và bóp méo tư tưởng Phật giáo. Trong đó ông dung 
chuyện Lão Tử sang Ấn Độ giáo hóa cho Phật Thích-ca. Hồ là tên chỉ dân 
Ấn Độ, bị người Trung Hoa lúc ấy xem như một giống dân “mọi rg". 

? Dao (i) 

3 Niệm xứ (Z i) 

* Thái hư CKJ&) 


165 


Lược sử Phật giáo 


giới. Những ý tưởng của Phật giáo thường được tự do diễn dịch 
bằng cách dùng những từ ngữ trích ra từ tác phẩm của Lão tử, 
Trang tử hoặc Kinh Dịch, và rất thường khi thế giới quan Lão 
giáo được hiểu như thuộc về hệ thống tư tưởng Phật giáo. 


Ảnh hưởng của Khổng giáo ít được nói đến, mặc dù vậy vẫn 
được thấy rõ trong việc phiên dịch kinh điển. Suốt trong giai 
đoạn này, bất kỳ ý tưởng hay từ ngữ nào không phù hợp với 
những chuẩn mực của Khổng giáo trong các vấn đề như đạo đức 
gia đình, quan hệ nam nữ, sự tôn kính đối với bề trên trong quan 
hệ xã hội... đều được hết sức quan tâm thay thế bằng những cách 
diễn đạt hoặc từ ngữ khác. 


Vấn dé chính mà tín đồ Phát giáo Trung Hoa quan tám 
trong suốt giai đoạn này xuất phát từ truyền thống Lão giáo và 
liên quan đến mối quan hệ giữa hữu! và uô,? vốn sau này được 
xem như đồng nghĩa với “tánh không” trong các bản văn tiếng 
Sanskrit. Sự tranh luận về vấn dé này dẫn đến việc hình thành 
bảy bộ phái. Trong đó, trường phái “bản lai không” của ngài Dao 
An dạy rằng cái khóng có trước hết tháy moi hình thức của sự 
tiến hóa, và tánh không là su khởi đầu của vô số hình tượng vật 
thể. Giáo thuyết do ngài giảng dạy được vận dụng thay đổi khác 
đi để hình thành một trường phái thứ hai. 


Trường phái thứ ba tập trung vào vấn dé tánh khóng của 
vật chất. Trường phái thứ tư day vé sự vó tám, nghĩa là khi bác 
thánh không chú tâm vào vạn vật, điều đó không có nghĩa là 
chúng không hiện hữu. Như vậy dẫn đến yêu cầu là chúng ta 
phải dừng mọi suy nghĩ trong tâm tưởng và không để cho ngoại 
cảnh tác động vào. Điều này về sau được nhắc lại rất nhiều lần 
trong Phật giáo Trung Hoa. 


! Hữu CR) 

? Vô (&) 

3 Sunyatà 

4 Thích Dao An (312—385), học trò ngài Phật Đồ Trừng và là cao tăng kiệt 
xuất đời Đông Tấn. Ngài là người có công hoằng hóa Phật pháp, giảng giải 
nhiều kinh điển và đã có công trình kê cứu các bản kinh văn từ trước cho 
đến thời của ngài. Công trình được ghi lại trong cuốn Đạo An Luc nhung đã 


166 


A short history of Buddhism 


ideas were freely interpreted by the use of phrases taken from 
Lao-tzu, Chuang-tzu and the Book of Changes and it was quite 
usual to read the Taoist world-view into the Buddhist system. 
Less pronounced was the influence of Confucianism, which 
nevertheless made itself felt in the translation of the Sutras. 
During this period great care was taken to alter any sentiments 
or phrases which would offend the Confucian sense of propriety 
in such matters as family ethics, the relation between the sexes 
and the attitude to social superiors. 


The main problem which interested the indigenous Buddhists 
during this period was taken from the Taoist tradition and 
concerned the relationship of being (yw) and non-being (wu)) 
which later they identified with the “emptiness” (Sunyatd) of 
the Sanskrit writings. The discussion of this problem led to the 
emergence of "the seven schools". Among these Tao-an's (312- 
85) School of Original Non-being taught that "non-being lies 
prior to the myriad kinds of evolution, and emptiness is at the 
beginning of the multitudinous shapes of physical things". The 
variations of this doctrine are counted as the second school. The 
third concentrated on the question of the emptiness of matter. 
The fourth teaches "the non-being of mind" which means "that 
the sage lacks any deliberate mind toward the ten thousand 
things; it does not mean that these things themselves are ever 
non-existent”. This leads to the demand that we should “stop 
the activities of the mind within, and not let it be impeded by 
external matter’, which is re-echoed in Chinese Buddhism 
again and again. 


thất lac, chỉ biết là ngài Tăng Huu vé sau có sử dụng quyển này để soạn bộ 
Xuất Tam Tạng Ký Tập. Ngài là người đầu tiên khởi xướng việc tăng sĩ lấy 
chữ Thích làm họ thống nhất trong danh hiệu. Về phương diện tu tập, ngài 
giảng dạy việc kết hợp Thiền định và Trí huệ trong công phu hành trì, và 
lấy kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa làm tông chỉ. 


167 


Lược sử Phật giáo 


Trường phái thứ năm nói về những ấn tượng được chất chứa, 
cho rằng tất cả mọi hiện tượng đều là những ảo ảnh như trong 
một giấc mộng, gây ra bởi tâm thức, và sẽ chấm dứt cùng với 
nguồn gốc của chúng khi chúng ta tinh mộng. Khi ấy, thế giới 
này được nhìn thấy như trống rỗng, và mặc dù tâm đã diệt, 
nhưng không có gì mà tâm lại không tạo tác được. 


Trường phái thứ sáu là trường phái đo giác hiện tượng, day 
rằng tất cả các pháp đều chỉ là ảo giác như nhau, và ảo giác ấy 
hợp thành những gì gắn liền với sự thực thông thường. Nhưng 
thân thức là chân thật và không phải trống rỗng, và do vậy gắn 
liền với chân lý cao nhất. Bởi vì nếu như ngược lại, thần thức 
là trống không, thì giáo lý Phật giáo có thể truyền dạy cho ai, 
và ai là người theo đuổi đạo Phật, từ bỏ thế gian và chứng đắc 
thánh quả? Do nơi đó, chúng ta biết rằng thần thức không phải 
là trống không. 


Trường phái thứ bảy nói về sự kết hợp các nguyên nhân, xác 
định dứt khoát rằng sự hiện hữu, hay những thực thể của thế 
gian, đều là do sự kết hợp của những nguyên nhân, và sự cắt đứt 
mối quan hệ của chúng dẫn đến sự không hiện hữu, là chân lý 
cao nhất. 


Khoảng 400 công trình học thuật của Ngài Cuu-ma-la-tháp 
đã củng cố thêm cho Phật giáo và tạo ra một uy tín lớn lao. Ngài 
là người xứ Quy Tư,' sinh vào năm 344. Cha ngài là người Án 
Độ. Năm 384, ngài được mang về Trung Hoa như một chiến lợi 
phẩm.? Ngài sống ở Lương châu, tỉnh Cam Túc cho đến năm 402 
thì được đón về thủ đô Trường An. Nơi đây, ngài được tôn xưng 
là Quốc sư, và mất vào năm 413. 


! Kucha, tức là nước Quy Tư (3& 3⁄), cũng đọc là Khưu Từ, Khâu Tư, hoặc Diêu 
Tần thuộc xứ Tân Cương ngày nay. 

? Đây là cuộc chiến tranh xâm lược của nhà Tiên Tần. Vua Tiên Tân lúc ấy 
là Phù Kiên, vào năm 383 sai Lã Quang mang quân sang đánh Quy Tư. Lã 
Quang thắng trận, trong số tù binh mang về có ngài Cưu-ma-la-thập. Giữa 
đường, Quang nghe nhà Tiền Tán đã mất, Hậu Tần lên thay, liền không 
về nữa mà đóng quân lại ở Lương Châu, tự lên ngôi vua, lập ra nhà Lương. 
Ngài Cưu-ma-la-thập cũng bị giam giữ ở đó. Về sau, vua Hậu Tán là Diêu 


168 


A short history of Buddhism 


The fifth, the “school of stored impressions”, maintains that 
all phenomena are apparitions in a dream caused by mind and 
consciousness and will cease, together with their source, when 
we awaken from this dream. “Then the triple world is seen to be 
empty, and although the mind is extinguished, there is nothing 
it cannot produce." 


The sixth, called the "school of phenomenal illusion", taught 
that "all dharmas are equally illusory and, being so, constitute 
what pertains to ordinary truth. But the spirit (shen) of the mind 
is genuine and not empty, and as such pertains to the highest 
truth. For if this spirit were likewise empty, to whom could the 
Buddhist doctrine be taught and who would be there to cultivate 
its path, renounce the world and become a Sage? Hence we 
know that the Spirit is not empty." The seventh "school of causal 
combination" finally asserted that being, or worldly truth, results 
from the combination of causes and their disconnection leads 
to non-being, which is the highest truth. 


About 400 Kumdrajvas scholarly work consolidated 
Buddhism and gave it greater prestige. He came from Kucha, 
born in 344 of an Indian father. Carried off as war booty to China 
in 384, he lived for fifteen years in Leang-chou in Kansu, and 
was taken in 402 to the capital of Chang-an, where he became 
Kuo-Shih, or Director of Religious Instruction, and died in 413. 


Hưng sai Diéu Thạc Đức mang quán đánh dep nhà Lương, dùng lễ quốc su 
mà đón rước ngài về Trường An vào khoảng năm 401. Vua hết sức tôn kính 
và giúp đỡ mọi điều kiện cho ngài chủ trì việc phiên dịch kinh điển tại kinh 
đô. Ngài mất năm 413, sau 12 năm dồn hết tâm lực vào việc phiên dịch 
kinh điển, được hơn 380 quyển. Hiện trong Đại Tạng Kinh còn giữ lại được 
55 bộ kinh do ngài dịch, chưa đến 300 quyển. 

Nguyên tác ghi là “ngài sống ở Lương Châu 15 năm...”. Nhưng như vậy 
không phù hợp với năm đến và năm đi khỏi Lương Châu như được ghi rõ 
trong đoạn này: 384 - 402. Vì thế chúng tôi bỏ câu này. 


169 


w 


Lược sử Phật giáo 


Ngài được sự bảo trợ của Hoàng đế Diêu Hưng và dịch rất 
nhiều kinh điển. Ban đầu ngài theo Nhất thiết hữu bộ, nhưng về 
sau, ngay lúc vẫn còn ở Quy Tư, ngài chuyển sang theo giáo lý 
của ngài Long Thọ. 


Hai dé tử quan trọng nhất của ngài là Tăng Triệu (384—414) 
và Đạo Sinh (vào khoảng năm 360-434). 


Các tác phẩm của Tăng Triệu được thu góp lại trong bộ Triệu 
luận, cho thấy sự kết hợp lý thú giữa Phật giáo và Lão giáo cải 
cách. Vào giai đoạn này, những đối kháng cơ bản trong tư tưởng 
Phật giáo được xem như tương đương với trong phái Lão giáo cải 
cách. Sự tương phản giữa cái tuyét dói! và chuỗi sinh diệt tạm bg 
dường nhu tương ứng với cái không và cái có; sự tương phản giữa 
cái thường và uô thường là tương ứng với cái tinh và cái động; 
và sự tương phản giữa Niét-bàn và luân hồi là tương ứng với vó 
vi và hữu vi. Tăng Triệu bàn luận về triết lý Phật giáo Đại thừa 
trên cơ sở những sự tương ứng này, và những quan điểm của ông 
là những quan điểm đầu tiên hình thành nên hệ thống triết học 
Phật giáo Trung Hoa truyền lại cho đến nay. 


Đạo Sinh tổ ra là một trong những cốt lõi của Phật giáo 
Trung Hoa khi ông nói: “Từ khi hinh điển được truyền qua phía 
Đông (Trung Hoa), những người phiên dich đã liên tục gặp phái 
những trở ngại, và nhiều người bị trói buộc bởi uiệc bám chặt 
lấy uăn từ, két quả là chẳng mấy ai có thể hiểu được tron ven 
ý nghĩa. Chỉ khi nào họ chịu quên di những chuyện vdt Uuãnh 
mà nắm lấy điều cốt yếu, lúc ấy mới có thé bắt đâu luận bàn vé 
Đạo.” 


Một trong những vấn dé làm bán tám các tín dó Phật giáo 
Trung Hoa vào thời đó là vấn dé số phận của những kẻ goi là 
nhất-xiển-đề.? Liệu có chúng sanh nào có thé goi là nhất-xiển- 
đề, vĩnh viễn không đạt đến quả Phật hay không? Ngược lại với 


1 Bhutatathatà 

? Icchanfikas, Hán dịch âm là nh&t-xién-dé (— | 4€), dịch nghĩa là đoạn 
thiện căn (Éf -&4K) hay tín bất cụ túc (48 R F Æ), tức là những kẻ mất 
niềm tin nơi Phật pháp, và được xem là tội lỗi nặng né nhất. 


170 


A short history of Buddhism 


He enlisted the patronage of the emperor Yao Hsing, and 
translated more than a hundred works. Originally he was 
a Sarvastivadin monk, but later, while still in Kucha, he was 
converted to the doctrines of Nagarjuna. His two most important 
disciples were Seng-chao (384-414) and Chu Tao-sheng (c. 
360-434). Seng-chao's writings, collected under the title "Book 
of Chao”, represent an interesting combination of Buddhism 
and Neo-Taoism. On this period the basic oppositions within 
Buddhist thinking were considered equivalent to those of Neo- 
Taoism. The contrast between the Absolute (bhutatathatd) and 
the temporal sequence of production and stopping seemed to 
correspond to that between non-being (wu) and being (yw); 
that between permanence and impermanence to that between 
quiescence (ching) and movement (tung), and the contrast 
between Nirvana and Samsara to that of non-activity (wu wei) 
and having activity (yu wei). Seng-chao discussed the Buddhist 
philosophy of the Mahayana on the basis of these equivalences 
and his views are the first formulated indigenous Chinese 
Buddhist philosophical system which has come down to us. 


Tao-sheng sounded one ofthe leitmotifs of Chinese Buddhism 
when he said: "Ever since the transmission of the scriptures 
eastward (i.e. to China), their translators have encountered 
repeated obstacles, and many have been blocked by holding 
too narrowly to the text, with the result that few have been able 
to see the complete meaning. Let them forget the fish-trap and 
catch the fish. Then one may begin to talk with them about the 
Way (Tao)" 


One of the questions which agitated the Chinese Buddhists 
of that time was that of the destiny of the Icchantikas. Are there 
any beings called icchantikas (a word of unknown etymological 
derivation), who are forever excluded from Buddhahood? Tao- 
sheng asserted, in opposition to most other scholars, that the 


171 


Lược sử Phật giáo 


phần đông các hoc giá khác, Đạo Sinh khẳng định rằng nhất- 
xiển-đề cũng có Phật tánh, và do đó có thể thành Phật. Ngay 
trong đời ông, tron bộ kinh Dai-bát Niét-bàn đã đến được Trung 
Hoa, xác nhận cho sự đúng đắn của quan điểm này. 


Dao Sinh cũng dạy rằng: “Phật tánh chi được thành tựu qua 
sự đốn ngộ.” Đối với những người đương thời với ngài, đây là một 
giáo lý có vé mới mẻ, nhưng rồi sự phủ nhận việc tiêm ngộ" từ đó 
tiếp tục là một trong những đặc điểm của Phật giáo Trung Hoa. 

Vào thế kỷ 5, một vị học quan là Lu-cheng (425-494)? cho 
rằng khác biệt này cần chú ý nhiều vào đặc điểm tâm lý dân 
tóc. Ông nói: “Người Trung Hoa có khá năng nhận hiểu chán lý 
bằng truc giác, hay là sự phản hôi chán lý, nhung họ lại thấy 
khó khán khi thu tháp tri thức. Bói đó họ hước từ viéc góp nhặt 
hiến thúc nhưng sẵn sàng chấp nhận chán lý tối thượng. Ngược 
lại, người Ấn Độ có khả năng học hỏi dễ dàng, nhưng lại khó 
khán trong uiệc hiểu duoc chân lý bằng truc giác. Bói váy họ phủ 
nhận ý tưởng vé sự đốn ngộ mà chấp nhân uiệc tiệm ngộ.” 

Thật ra, tín đô Phật giáo Ân Độ đã có phân biệt giữa tiêm 
ngộ và đốn ngộ, nhưng vẫn xem đốn ngộ là giai đoạn cuối cùng 
theo sau tiêm ngộ, và không ai nghĩ đến việc chon lựa giữa 
đốn hay tiệm. Ngài Đạo Sinh vào thời ấy biện luận rằng bởi vì 
tánh bhông tuyệt đối của Niét-bàn chắc chán là hoàn toàn khác 
biệt với tất cả những sự việc tương đối khác, cho nên sự giác 
ngộ phản ánh Niét-bàn cũng phái hoàn toàn khác so với tất cả 
những giai đoạn tinh thần nào hướng đến những sự việc khác. 
Theo như vậy thì sự giác ngộ, nếu như có thể đạt đến, chỉ có 
thể là đạt đến một cách hoàn toàn trọn vẹn, chứ không thể theo 
cách dán dán hoặc từng phán. 


! Ngài Dao Sinh cho rằng giữa mé và ngộ chỉ là một sự thay đổi tức khắc (đốn 
ngô), và không thể có sự giác ngộ dần dần (tiệm ngô). Theo quan điểm này, 
những công phu tu tập hay thực hiện các việc lành chỉ là nhằm chuẩn bị 
cho sự chín mùi của thời điểm giác ngộ, nhưng tự thân chúng không mang 
tính chất giác ngộ. Khi việc tu tập đã viên mãn, người tu chỉ trong khoảnh 
khắc đạt đến giác ngộ, và trước khoảnh khắc ấy vẫn là mê lầm. 


172 


A short history of Buddhism 


icchantikas also possess the Buddha-nature and are therefore 
capable of achieving Buddhahood. During his own lifetime 
a fuller text of the Great Nirvàna Sutra reached China and 
confirmed his views. 


Tao-sheng also taught that "Buddhahood is achieved 
through instantaneous enlightenment”. To his contemporaries 
this teaching appeared to be a "new doctrine", and the denial 
of a gradual enlightenment continued to be one of the special 
features of Chinese Buddhism. In the fifth century already Lu- 
cheng (425-94), a scholar-official, ascribed this difference in 
emphasis to a difference in national psychology. "The people 
of China have a facility for comprehending Truth intuitively 
or ‘mirroring’ it, but difficulty in acquiring learning. Therefore 
they close themselves to the idea of accumulating learning, 
but open themselves to that of one final ultimate. The Hindus, 
on the other hand, have a facility for acquiring learning, but 
difficulty in comprehending Truth intuitively. Therefore they 
close themselves to the idea of instantaneous comprehension, 
but open themselves to that of gradual enlightenment." 


In fact, Indian Buddhists had made a distinction between 
"gradual" and "sudden" enlightenment, but had regarded the 
second as the final stage of the first and nobody had thought 
of taking sides for one or the other. Tao-sheng now argues 
that, since the absolute emptiness of Nirvana is absolutely and 
totally different from all conditioned things, the enlightenment 
which mirrors it must also be totally different from all mental 
stages which are directed on other things. In consequence, 
enlightenment, if it is to be achieved at all, can be achieved only 
in its totality, and not in a gradual or piecemeal fashion. 


? Nhân vật này sống dóng thời với ngài Tăng Nhu (f 2&) (431 - 494), đệ tử 
ngài Hoằng Xứng (544%), nhưng chúng tôi chưa rõ là ai. 


173 


Lược sử Phật giáo 


Dĩ nhiên là cần phải có nhiều giai đoạn chuẩn bị trước khi 
có được sự đốn ngô cuối cùng. Nhưng những giai đoạn đó nén goi 
là phần kiên giỏi, vẫn nằm trong thế giới hiện tượng và không 
thuộc vé chính kinh nghiệm chứng ngộ thuc su. Bởi vi khi sự 
giác ngộ duy nhất được đạt đến thì hết tháy mọi trở ngại đều 
đồng thời chấm dt. Cái nhìn cuối cùng là sự trừ diệt tất cả 
những mối ràng buộc, giải thoát hoàn toàn ra khỏi chúng, bởi vì 
cái chân thật thì thường tôn, nón những gì không bền vüng tức 
là giả tạo. 

Từ thời của ngài Đạo Sinh về sau, vấn đề này liên tục gây 
tranh luận ở Trung Hoa, và các học giả đã phân chia thành hai 
phái ủng hộ cho hai quan điểm đốn ngộ và tiệm ngộ. 


Chúng ta đã bàn qua về những giáo lý siêu hình. Trong khi 
đó, về phần tín ngưỡng bình dân thì chỉ hoàn toàn quan tâm 
đến việc được vãng sanh về cõi Phật. Vào thời đó, có ba cõi Phật 
chính — một là cõi Phật Dược Sư ở phuong Đông, hai là cõi Phật 
A-di-dà ở phương Tây, và ba là cõi Phát Di-lăc' trong tương lai 
ở thế giới này. 

Sự thờ kính Phật Bất Động được xác nhận là có từ đời Hán. 
Những người tin theo được khuyên là nên học theo ngài, không 
bao giờ có ý thù hàn hay giận tức với ai, để có thé được vãng 
sanh về cõi nước Điều Hy? của ngài, nằm ở rất xa về phương 
Đông. Dân dán, sự sùng bái đức Phật A-di-dà trở nên phổ biến 
hơn. Điều này được khởi xướng đầu tiên nhờ vào các bản dịch 
kinh điển và sự giáo hóa của một vị hoàng tử nước An Tức là 
ngài An Thế Cao vào khoảng năm 150. 

Vào cuối thế kỷ 4, ngài Huệ Viễn (334-416) là một người 
trước kia theo Lão giáo, và ngay cả sau khi tin theo Phật giáo 
vẫn còn dùng những tác phẩm của Trang Tử để diễn giải về Phật 
giáo, đã biến ngôi chùa ở Lư Sơn, Hồ Bắc thành trung tâm thờ 
phụng lớn. Năm 402, ngài quy tụ một nhóm 124 người cùng cầu 


! Thật ra, ngài Di-lặc được cho là hiện đang ở cõi trời Đâu-suất, nên những 
người phát nguyện vãng sanh về cõi của ngài tức là sanh lên cõi trời Dàu- 


174 


A short history of Buddhism 


Many preparatory stages must, of course, precede the final 
flash of insight, but those ought to be called "learning"; they 
remain inside phenomenal existence and are not a part of the 
actual experience of enlightenment itself. For “when the single 
enlightenment comes, all the myriad impediments are equally 
brought to an end". The final vision is the total extinction of 
all ties, final liberation from them, for "what is genuine, that 
is permanent; what is temporary is false". From Tao-sheng's 
time onwards this theme was constantly debated in China and 
the theoreticians were divided into supporters of "gradual" or 
"instantaneous" enlightenment respectively. 


So far about metaphysics. Popular faith, in its turn, was 
preoccupied with rebirth in Paradise. There were at that time 
three principal Paradises - that of the Buddha Akshobhya in 
the East, that of Amitabha in the West, and that of Maitreya 
at a future time on earth. The cult of Akshobhya is attested for 
Han times, and the faithful were advised to imitate him in never 
feeling wrath or anger for any being, in order that they may be 
reborn in Abhirati, His kingdom far away on a star in the East. 
In the course of time the cult of Amitabha proved more popular. 
It is said to have been first made known by the translations 
and preachings of the Arsacid prince An-Shih-Kao about AD 
150. At the end of the fourth century, Hui-Yuan (334-416), a 
former Taoist, who even after his conversion to Buddhism still 
used Chuang-tzu's writings to explain his new faith, made the 
Lu-Feng monastery in Hupeh into a centre of the cult. In 402 a 
group of 124 persons was formed who prayed to be reborn in 


suất. Ngài Huyền Trang là một trong số những người phát nguyện nhu váy. 
Còn việc xem thế giới này là một trong ba cõi Phật e không phù hợp với 
quan điểm người Trung Hoa lúc đó. 

? Abhirati, Hán dịch là Điều Hy Quốc (333 Bì) 

3 Tức là chùa Đông Lâm, một trung tâm lớn của vùng phía Nam. 


175 


Lược sử Phật giáo 


nguyện để được vãng sanh về cõi Phật A-di-dà. Nhóm này được 


gọi là Bạch Liên Xã, và là hình thức đầu tiên của phong trào 
Tịnh Độ sau này. 


Cũng giống như các bộ phái khác của Trung Hoa, Tịnh độ 
tông chỉ thật sự được thành lập sau năm 500. Phật Dược Sư và 
Phật A-di-dà là những vị Phật hóa thân chỉ được biết đến bởi tín 
đồ theo Đại thừa. Trong khi đó, Phật Di-lăc là vị Phát tương lai 
sẽ xuất hiện nơi thế giới này thì được cả Đại thừa và Tiểu thừa 
biết đến. Những kinh điển mô tả sự uy nghiêm của thế gian vào 
lúc ngài hạ sanh đều được dịch ra chữ Hán vào thời kỳ thứ hai 
này. Nhưng niềm tin tưởng đối với ngài phổ biến nhất ở Trung 
Hoa là vào khoảng những năm 400 đến 650, và sự sùng bái ngài 
dường nhu phán lớn là được khuyến khích bởi phái Du-già. 


176 


A short history of Buddhism 


Amida's Paradise. This group was later on called the "Fellowship 
of the White Lotus" and was the prototype of the later Ching-t'u 
movement. 

Like the other Chinese schools, the Ching-t'u or "Pure Land" 
school was really founded only after AD 500. Akshobhya and 
Amitabha are cosmic Buddhas known only to the Mahayaàna. 
Maitreya, on the other hand, is the future Buddha due to 
appear on this earth, and he is known to both Mahayanists and 
Hinayanists. Sutras describing the splendour of the earth at 
the time of His coming were translated into Chinese in this our 
second period, but Maitreya's greatest popularity in China lay 
between c AD 400 and 650 and His cult seems to have been 
largely stimulated by the Yogacarin school. 


177 


